SỐNG VUI SỐNG KHỎE 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghỉ thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường 
cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muôn ân tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cân nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophatngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


SỐNG VUI 
SÔNG KHỎE 


Phiên tả: 
Tâm Việt, Nhật Ngọc, Subin, Diệu Thủy 


Hiệu chỉnh phiên tả: 
Giác Minh Duyên 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 


MỤC LỤC 


Chương 1: Nụ cười hoan hỷ...............................- -- .-cc se 1 
Ý nghĩa nụ cười......................-- --¿- 25-5 SzE*eExcxekkeExrkekkersred 2 
Niềm vui “Tọa xuân phong””...................--- 2 2+cs+szcxszsecxee 4 
Cười như thang thuốc Đ..................----- 2-2 22 2+z+zsz£x+zszex 3 
Nụ cười trong văn hóa Việt - Tây.........................-- ---+s-<<<+++ 6 
Niềm vui trong kinh Thiện Sanh..........................- -- 2 5+ 1 
Phước báu và nụ CƯỜI ..........................-- 5 5< 255 ccccccss 13 
Gieo hạt giống hạnh phúc ......................---- 2 2©5+s£x+zs2 16 

Chương 2: Thiền nụ cười .......................----- 2-52 55zscxsce2 2i 
hỏi nu ệi” Thiên BIEDI ›asaseejoltriliapSmsigaietfaneaipid 23 
CšâU:lạc ĐỘ CƯ ¿ss:cccsxiis6i62xi152s265440064511106a:g59 004đ yyygg gi gg 25 
Nụ cười về phương diện sinh lý.........................-- 5-5: 28 
Đừng lạm dụng nụ cười đỀ mua vui...................-c-cssssss: 29 
Giá trỊ trị liệu của nụ CƯỜI.................... .. -. -- - -- c2 << << <ccccscc<+ 31 
4) HT TiÌT7 YHETTLTEaayaxxyabausonEcboøbiesdakrgsifatyg30j8siss4eeđaiagsax 35 
NUÙ-cươi toi Chai TMIEosisesaeseasiaseslse ssssaiyideiasg 38 
Liệu pháp nụ cười thiền quán...................--- -- 2 5+s£x+cs2 40 
1TOfTØ'Tìø16H6antht.NHY CHƠI KH csasxsssbosaasadyadt vớ 43 
Hãy cười hồn nhiên.........................--- 5-2-5252 S5+s2£Eszxerxsred 44 
Cười 'ãn muộn ĐHÍẾT sxcaxss06s806iaAAi6iia880010031a00088818. _-‡ 


Nụ cười và chánh niệm với hơi thở............................... .. ---- 47 


VỈ s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


CHưừng 3: Xã SE isiialálikeadsssllaailosgsaadagskaiie 51 
Má cũm K gáy LRI HƠI (áiáxcesiisisdada2ilaaaadde0áe3352358 834 33 
CHiún HữỮñ ĐI ETGSS các ii1axa4116a51a44021556424g60ãa.12dg0a 34 55 
Thất tình nên bị stress ........................-¿ 2222 +E+E222E+E+E+zezessz 59 
Vượt qua khổ đau thất tình.....................--- 2-52 z+5s2 25c: 62 
Ñ/1b0YIf GÌ 07111ETSE'3sasassi01940%x018À0(6i81j2616040344420433006ngl8baae 65 
SA SN sẽ TTEG PốTE E TH sài 0ai66i2y564esteeebisfsbiapbiiad06010p tả 70 

Chương 4: Ngủ ngon và hạnh phúc..............................--. -- - v3 
Nhu cầu giấc ngủ.....................----- 5-52 xe eEeErrrrkerrei 6] 
Tác hại của thuốc ngủ ...............---¿- 2-5252 z+czxrrersered S2 
Thức ăn, uống nên tránh....................----- 2 22 2+2 z+zzxzze+ S4 
Giác ngủ không mộng mơ.....................--- 2: 2 22 2+zsz+z+ SỐ 
Lập thời gian biẾu..........................-- ¿5c ScccscxeEercrrkerrerkee 87 
Hạ nhiệt cơ thỂ.................... 2-5222 2E SE EE£E+E+ESESEEZEzEeEzEeserez 88 
Làm cho thân thể mệt mỏi.........................-..-----: 52:55: 90 
Hướng đến cảm giác nhàm chán......................-- 2 z5: 9] 
ÌIHPP 1-1Tff-1 TT TT s2 sgecndenbseitixaslodeasbibs 2340080 uAs kaðg g2 
Kiểm soát nhận thức................. -- ¿+ + +sEEsEEeEeEeEsEererrrs 96 
Tránh ngủ nướng và tiếng ồn........................--- 2: 2©5sszcc¿ 97 
Ảnh: Sằng Và BỖI HØÏg ¿xxx ca sagla01830468àebasslàsgais40380 98 
TC LIOI HƠI THỜ cas42sstsnesáayagales2405646467388446sebooiceyosaba©lBsa 100 
Đồng hồ báo thức..........................-.-- 5 -ccccxtsEcrsererrxee 101 
Quán thi thể và massage......................---- 2-2 25s z+cz2se£ 103 


Đừng bận tâm múi giờ và múi địa lý.........................-- 105 


MỤC LỤC s VÏÏ 


Chương 5: Sống vui sống khỏe ............................----- +: 107 
ĐIiệU HÒ 8fHVUH¿¿z::ss:2222456653131220655024651a5442y039433 92333 3.028sS 109 
„À1 riốt. ]tRI TRE CỬ THỔNG sia2exbá2xipa6lasall60asaalosi II 
Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều........................---- 113 
Buồn chi mà ba bốn bữa, để tâm tư héo sầu ............... 117 
Ta cười ta thở thật sâu ......................... -- -- -- 5c 225 << << <ccccce+ 117 
Nỗi buồn tan biến thật mau......................- --2-2©2+s+szzszczz 120 


Tariơ tình {aftơ: TH TĨNH: TA Ỡ se iiaizzssse6iAui112466.i1as544122e 122 


Chương l: 


NỤ CƯỜI H0AN HỶ 











Giảng tại chùa Châu Long, Tiền Giang, ngày 26-02-2007 
Phiên tả: Tâm Việt 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s 3 


Ý NGHĨA NỤ CƯỜI 


Nụ cười là nghệ thuật bày tỏ tâm tình. Sắc thái của tâm 
vốn đa dạng và phong phú mà biêu đạt của nó là một nụ Cười, 
đôi khi lại là những giọt nước mắt. Vui quá, người ta vẫn có 
thê rơi nước mắt. Nụ cười nở trên môi cũng vậy, có thể là 
biểu hiện của niềm vui sướng tột cùng hoặc một nôi buồn sâu 
thắm. Do đó, nụ cười hoan hỷ rất cần thiết trong cuộc sông 
vì nó mang lại an vui hạnh phúc, còn tâm sự vui buôn thì nơi 
đâu cũng có. Các hình thái của tâm thường được biểu thị qua 
sự vận động của cơ thê. Người có niềm vui, trên gương mặt 
hiện nét rạng ngời, hớn hở; tinh thần phần chấn, hân hoan; 
dáng đi tự tin, thư thái; và nụ cười luôn tươi như hoa. 

Vừa rồi, có một người bán vé sỐ khoảng 70 tuổi mời 
mua, chúng tôi trả lời rằng: “7 sĩ không mua vé số, vì không 
ước mong được hay mắt. Sống vượt lên trên ham muốn đó 
thì niềm vui đạt được rất nhiễu”. Bác bèn nói: “Thầy ơi, gia 
đình tôi khổ lắm, con ở xa, cháu lại thất nghiệp. Mong thầy 
giúp cho vài tờ vé số, cẩu cho thây trúng độc đắc!°. Chúng 
tôi mời bác dùng cơm chay, khi ấy bác chỉ nở một nụ cười 
cám ơn rồi buồn thảm trở lại. 


Trong cuộc sống, người ta đễ dàng nở nụ cười mang lại 
niềm vui cho kẻ khác, nhưng nở nụ cười cho chính bản thân 
thì rất khó. Sống cho chính bản thân là sống với một tiến 
trình của những buôn lo nếu thiếu nghệ thuật quản lý, điều 
phối, niềm vui sẽ biến mất. Người ta thường mơ tưởng xa xôi 
rằng, hạnh phúc là nhà cao cửa đẹp, phương tiện vật chất đủ 
đầy, sự nghiệp, vị trí cao trong xã hội... nhưng ngay cả khi 
đã đạt được những điều mong ước đó, niềm vui thực sự vẫn 
không xuất hiện. Bản chất của niềm vui không tỷ lệ thuận 
với vật chất. Nó là nghệ thuật phối hợp nhằm tạo ra tiến trình 
quân bình cảm xúc. Niềm vui đạt được bằng cách đó sẽ sâu 


4 sSỐNG VUI SỐNG KHỎE 


lăng, nhẹ nhàng, dù bản thân đang đôi mặt với mọi biên cô 
thăng trâm, vinh nhục. 


NIỀM VUI “TỌA XUÂN PHONG” 


Người Trung Hoa thường sử dụng cụm từ mô tả niềm 
ui, “ọa xuân phong”. Gió xuân luôn mang đến sự mát mẻ, 
dịu dàng, những làn gió nhè nhẹ thổi làm cho tâm hồn và 
thân thể chúng ta cảm thấy thư thái. Nếu chỉ thưởng thức gió 
xuân đưới góc độ của khí hậu, thời tiết thì giá trị tồn tại của 
nó sẽ không lâu, vì chỉ trong chốc lát, sự oi bức buổi trưa bắt 
đầu xuất hiện. Chúng ta cần thưởng thức “gió xuân” dưới 
góc nhìn sâu sắc hơn, không phải bằng mắt trần mà phải nhìn 
bằng tuệ giác. Dưới góc nhìn của tuệ giác, chúng ta cảm nhận 
môi làn gió tượng trưng cho từng cảnh huồng trong cuộc đời 
thôi đến một cách vô tỉnh hay hữu ý ý. Niềm vui, nỗi buồn thôi 
đến trong đời mình, nếu không biết cách xử lý, nỗi đau sẽ 
làm chúng ta mắt hết nụ cười. Ngồi giữa gió xuân là trạng 
thái quán niệm thân thê mình như núi sừng sững giữa nghìn 
trùng biển khơi, không có bất kỳ dòng cảm xúc nào của buồn 
lo có thể khống chế và xung kích. 


Khuynh hướng tâm lý tự nhiên của con người thường bám 
vào những niêm vul, lời ca tụng, thành công, phát triển,... Bằng 
ngược lại, nỗi buồn sẽ xuất hiện. Như vậy, niêm vui đó chỉ mang 
tính điều kiện và không tồn tại lâu đài. Ngồi giữa gió xuân với 
tâm quán chiêu rằng: Mỗi ngọn gió trong cuộc đời có thể đầy 
đưa chúng ta đến mười phương trời, tâm sẽ mất phương hướng 
vì lúc buồn, lúc vui, khi được, khi mất. Do đó phải ngồi vững 
chãi thì tâm mới được an nhiên thư thái. Giá trị của hạnh phúc 
nằm ở cách thức sống thản nhiên và thư thái trong cuộc đời. 

Kéo theo niềm vui, có rất nhiều kiêu cười: Cười mỉm chỉ, 
Cười ngạo nghễ, cười châm biếm, cười ĐØượng øạo, CƯỜi tự 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s 5 


nhiên, cười thư thái... Mỗi điệu cười thể hiện một sắc thái 
khác nhau của tâm. Các sắc thái này làm cho tâm chúng ta 
biên động. Chỉ cân quán chiêu, chúng ta có thê biệt người 
đang mang nụ cười đó chât chứa tâm trạng như thê nảo. 
CƯỜI NHƯ THANG THUỐC BỔ 


Nụ cười dưới góc nhìn của y học là một liều thuốc bổ. 
Nó tạo ra quá trình trao đôi chất thu nạp luồng khí trong lành 
bên ngoài vào cơ thê, máu được tươi nhuộm, các tế bào được 
làm mới, não trạng được kích thích theo chiều hướng tích 
cực, thân thể hân hoan và vô cùng nhẹ nhõm. Đôi khi, thiếu 
nhận thức chúng ta không thấy được giá trị quý báu của thiên 
nhiên đối với hạnh phúc và sự sống của bản thân. Tập hít thở 
với nụ cười thư thái thì bao nhiêu phiền não trong cõi lòng sẽ 
tan theo mây khói. 

Cuộc sống thôn quê có nhiều cơ hội tiếp xúc với thiên 
nhiên trong lành. Từ đó, chúng ta liên tưởng đến nghệ thuật 
thưởng thức gió xuân của tâm sao cho tâm được thản nhiên 
bình an trước mọi cơn lốc bão tấp của cuộc đời. Giá trị an vui 
đó mới trường tôn. 

Nhiều người chỉ sử dụng nụ cười như một nghệ thuật 
giao tế. Do đó, cần thiết phải tạo những nụ cười hoan hỷ cho 
chính bản thân mình. Thân bằng quyến thuộc, những người 
xung quanh sẽ tiếp nhận giá trị hạnh phúc từ nụ cười của 
chúng ta. GIữ trạng thái u sầu ủ dột thì dù cố Đượng Cười, 
người thân cũng không thê đón nhận niềm vui. Vì chúng ta 
không tự tạo cho bản thân nguồn hạnh phúc với nụ cười và 
lòng hoan hÿ nên người khác không thể tiếp nhận được. 

Nhân và quả là một tiến trình song hành, cho nên hãy 
cố gắng tặng cho người thân giá trị hạnh phúc thông qua 
sự hoan hỷ. Đắc nhân tâm trong nghệ thuật giao tế với nụ 


6 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


cười chỉ là cách thức sống cho người khác. Đắc nhân tâm 
với chính mình, với nghĩa cử cao thượng, với tinh thần thư 
thái, thong dong sẽ làm cho mọi người mến phục một cách tự 
nhiên, không vì chúng ta có quyền cao chức trọng, địa vị cao 
sang mà người khác tìm cách ngoại giao làm vui với mình. 
NỤ CƯỜI TRONG VĂN HÓA VIỆT - TÂY 

Một bài ca với ca từ như sau: “Ôi thói đời cười ra nước 
mắt”. Nụ cười đó chỉ toàn nước mắt khô đau khi quan hệ tình 
người không phát xuất từ trái tim mà phát xuất trên ngoại 
giao. Thế giới phương Tây là điển hình trong việc đề cao 
giá trị riêng tư, cho nên người phương Tây sống bằng 
ngoại giao nhiều hơn thực lòng. Gặp nhau lúc nào người ta 
cũng hỏi nhau một câu xã giao quen thuộc: “How are yow?”. 
Tất nhiên, khi đề cập đến câu hỏi đó, họ không hề mong đợi 
câu trả lời rằng “7i rất khỏe”, cũng như họ không hề bận 
tâm đến chuyện phiền não trong cuộc sống mà người đối 
diện đang gặp phải. Hỏi như là một nghi thức xã giao: “Bạn 
khỏe không?” rồi họ ra đi. Người trả lời cũng đáp lại một 
cách xã giao như một quy ước xã hội: “7i khỏe, cảm ơn”, 
rồi cũng ra đi. 

Cách thức mang niềm vui xã giao như vậy không có giá 
trị. Nó gần như một phản ứng mà con người khi sinh ra đã 
được huấn luyện. Nhiều gia đình phương Tây sống cạnh nhau 
mấy chục năm nhưng vẫn không biết họ tên nhau, cũng chưa 
từng bước qua cửa nhà nhau, giả sử có bước qua, gia chủ 
cũng chưa chắc sẵn lòng mời gọi. Chủ nghĩa cá nhân phát 
triển rất mạnh nên nụ cười của thế giới phương Tây phần lớn 
là xã giao, không có năng lực mang lại hạnh phúc và an vui 
cho người khác. Trong khi đó, nụ cười mộc mạc cộng thêm 
cái tâm với cả tắm lòng khi tiếp xúc, người khác sẽ cảm nhận 
được giá trị tình người và hạnh phúc có mặt nơi đây. 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s 7 


“Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ 
tâm giao”, đầy cũng là cách thức tương ứng với nụ cười xã 
giao. Khi có điều kiện và phương tiện, nhất hô bá ứng diễn ra 
như một nghệ thuật. Nhưng khi sa cơ thất thế, cơ hội tìm một 
lời tâm giao cũng không còn. Ánh mắt nụ cười ngày xưa hớn 
hở, vui mừng bây giờ chỉ còn là làn gió thổi hay một thoáng 
chốc mây bay. Tất cả đều vô thường, không có gì bền bỉ. 
Hạnh phúc trong cuộc đời là sống với nhau bằng tình người, 
dẫu không giàu sang, phú quý nhưng vẫn rất đẹp. 


Văn hóa làng xã Việt Nam là một trong những môi trường 
tạo dựng hạnh phúc, mặc dù ngày nay Ít nhiều bị mai một do 
ảnh hưởng của thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Các 
địp lễ hội văn hóa xưa là cơ hội để chúng ta ngồi lại với nhau 
trong niềm vui, trái tim và tắm lòng, bây giờ chỉ còn là cơ 
hội để đàn ông nhậu nhẹt, phụ nữ thì đánh bài. Giá trị văn 
hóa làng xã mất dần trong xu hướng chạy theo chủ nghĩa 
toàn cầu hóa của phương Tây với các giá trị vật dục. Thế 
giới phương Tây quá chán ngán đời sống vật chất, họ đang 
hướng về phương Đông để tìm kiếm những giá trị tỉnh thần 
thì chúng ta lại đang vứt bỏ những giá trị quý báu đó. 


Hạnh phúc là sự bình an của tinh thần, không tỷ lệ thuận 
VỚI giá trỊ vật chất mà chúng ta có. Do đó, trong các hội hè lễ 
tiết, hãy duy trì và phát huy truyền thống văn hóa làng xã vì 
nó là vành đai của hạnh phúc. Đánh mắt gốc rễ văn hóa làng 
xã thì tình người sẽ không còn mà chỉ đơn thuần là sự giao tế. 


Đại thi hào Nguyễn Du viết NDHE Truyện Kiều: “Cưởi 
rằng, tri kỷ trước sau mấy người”. Tri kỷ trong thế hệ trước 
không mấy người hiểu ta, tri kỷ trong thế hệ sau cũng tương 
tự như vậy. Sự chênh lệch thế hệ tạo nên khoảng cách văn 
hóa. Dòng cảm xúc, tâm tình, nhận thức, ứng xử, ngoại ø1ao, 


8 sSỐNG VUI SỐNG KHỎE 


cá tính ở những thế hệ khác nhau sẽ tạo nên những giá trị 
khác biệt đôi lúc còn dẫn đến mâu thuẫn. Những mâu thuẫn 
đó không thể tạo ra được nụ cười và niềm vui. Nụ cười và hơi 
thở của hạnh phúc thường bắt nguồn từ trái tim thật sự hiểu 
biết. Hiệu biết dẫn đến cảm thông. Thay vì trách cứ, chúng ta 
có thê tha thứ, tạo ra ranh giới của sự tương nhượng mà hai 
bên cùng tôn trọng hàng rào tương nhượng đó, không xâm 
phạm lẫn nhau. Như vậy là chúng ta đã giảm thiểu sự khác 
biệt đến mức tối đa. Sau đó mở rộng thêm sự hiểu biết cộng 
đồng và nghiệp chung ở mức độ lớn nhất để niềm vui có thê 
xuất hiện. 


Trong một tập thể, người trước, kẻ sau, người bên trái, kẻ 
bên phải cũng không được mấy người hiểu nhau và có cùng 
chí hướng, không được mây người có cùng tâm tình buồn 
vui với mình. Thậm chí hình ảnh các cặp vợ chồng trẻ nắm 
tay nhau ngồi bên vệ cỏ, dạo bước thong dong trên các lối đi 
với nụ cười hớn hở trên đường phố cũng chưa chắc phản ánh 
niềm vui thật sự trong họ, bởi vì sự hiểu biết đôi lúc chưa đạt 
đến độ đồng cảm giữa hai bên. 


Năm 2000, khi bang GuJarat ở Ấn Độ bị động đất, một 
phái đoàn Phật giáo Úc châu nhờ chúng tôi hướng dẫn làm 
từ thiện. Trong phái đoàn có một cặp vợ chồng nhìn vẻ ngoài 
rất hạnh phúc, chồng đâu vợ đó, luôn quấn quýt bên nhau. A1 
trong phái đoàn nhìn vào đều cảm thấy thèm khát hạnh phúc. 
Một số người trong đoàn nhờ chúng tôi hỏi họ bí quyết gì để 
được hạnh phúc bên nhau như vậy. Chúng tôi đã đặt câu hỏi 
với người chồng. Anh ta phải tránh vợ và bộc bạch riêng với 
chúng tôi: “Thầy ơi, thực sự cuộc đời tôi khổ lắm!" Anh kê 
rằng vợ chồng anh do cá tính đối lập nên không hạnh phúc. 
Họ đã đóng kịch với tất cả bạn bè và đang bị đốt cháy trong 
cách thức giả tạo đó. 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s 9 


Do đó, nụ cười hoan hỷ thật sự phải phát xuất từ trái tim 
của sự hiểu biết. Nếu chỉ ngoại giao bên ngoài bằng cái mặc 
cảm hay sự sĩ diện thì không thể có hạnh phúc thật sự. Đóng 
kịch để mang lại niềm vui và sự thèm muốn cho người khác 
trong khi bản thân lại không hoan hỷ thì sự phản nghịch tâm 
lý khiến tâm chúng ta đau đớn nhiều hơn. Trong khi nằm một 
mình với sự thiếu hiểu biết, cảm thông của hai bên, nỗi đau 
đó đốt cháy chúng ta từng giờ. Con cái sẽ là những người đầu 
tiên nhận ra được bất hạnh này. Chúng ta chỉ có thể che giấu 
người dưng nhưng không thể che mắt người thân đang sống 
bên cạnh, hàng ngày chứng kiến sự giao tiếp, sinh hoạt của 
chúng ta. Do đó, nụ cười ngoại giao không thê có đủ năng 
lực mang lại hạnh phúc thật sự. 


Cách thức trong tâm lý ứng xử đề mang lại niềm vui cho 
bản thân tùy thuộc vào nghệ thuật vận dụng của tâm. “77c 
sau mấy người” là câu trung tính có thể ứng dụng bằng hai, 
ba sự phản nghịch tâm lý khác nhau. Nếu là người tiêu cực, 
có tham vọng bắt hiện thực thì họ sẽ than vắn thở dài: “Đởi 
tôi chẳng có được mấy người trí kỷ”. Sau những lời than thở 
đó, họ tự đánh mất những người bạn rất thân ở bên cạnh, vì 
mong mỏi quá nhiều mà được chăng bao nhiêu. 


Giá trị hiện thực như viên ngọc quý ngay bên cạnh, đôi 
lúc chúng ta lại đánh mắt, rồi chạy đi tìm kiếm ở phương trời 
xa lắc nào đó. Sống với nụ cười, hơi thở trong chánh niệm 
và tỉnh thức đề nhìn thấy được cái hiện hữu của mình là một 
chân giá trị. Hiện hữu trong lành mạnh, hiện hữu trong hiểu 
biết, và thương yêu. 

Phản ứng tâm lý thứ hai có thê có ở một số người, nhất là 
những người lạc quan rằng: “Thật may mắn ít ra tôi cũng có 
được vải người tri kỷ. Tâm niệm như vậy, chúng ta sẽ không 


10 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


những cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái mà còn có nguồn an ủi 
đề sống phần chấn, hân hoan. Thậm chí, người lạc quan cũng 
có thê liên tưởng rằng Phật hiểu được mình, bởi đức Phật có 
tuệ giác không bị giới hạn bởi không gian vật lý, không bị 
ngăn cách bởi thời gian tâm lý. Các việc làm nghĩa nhân cao 
thượng luôn được Phật quán chiếu dù bạn bè có ganh ty, phê 
bình, chỉ trích, để chúng ta chán nản bỏ cuộc. Do đó đừng đại 
đột bỏ cuộc, vì như vậy là tự biến mình thành nạn nhân, vẫy 
tay chào hạnh phúc của phước báu. 


Mỗi giá trị phục vụ tha nhân và đóng góp cho cộng đồng 
đều mang đến niềm vui sâu lắng tồn tại lâu dài. Nếu không 
ai hiểu chúng ta, ít nhất đã có đức Phật thấu suốt, đừng lo 
sợ, chán nản hay thất vọng. Nên học theo thái độ tâm lý thứ 
hai: “Thật may mắn ít ra tôi cũng có được vài người trì kỷ”. 
Bản chất cuộc đời không bao giờ diễn ra theo chiều hướng 
chúng ta mong đợi mà diễn ra theo tiến trình nhân quả của 
con người, của thiên nhiên, g1ữa con người với thiên nhiên, 
và giữa con người với con người. Ước nguyện chỉ là chất 
xúc tác đề nhân diễn ra, còn quả lại tùy thuộc vào duyên. Do 
đó, mơ mộng nhiều, thần tượng quá, lý tưởng cao, khao khát 
cháy bỏng, tham vọng tột cùng thì khổ đau càng chồng chất. 
Ngôn ngữ Phật giáo thường gọi là “cầu bất đắc khổ". 


Phật pháp dạy hãy sống với hiện thực. Sống thực, làm 
thực thì kết quả sẽ có thực. Mơ màng mong ước xa xôi không 
đem đến một kết quả nào, chúng ta sẽ chìm ngập trong nỗi 
đau của những điều không thành tựu. Trong tình huống không 
ai hiểu mình, hãy mỉm cười với vận mệnh, với số phận, với 
nhân quả và những tình huống: luôn tin chắc tự mình sẽ vượt 
qua. Vận mệnh do chính hành vi của chúng ta tạo bởi sự dẫn 
dắt của nhận thức trong tâm. Tâm thay đổi, vận mệnh sẽ 
thay đổi theo, vì nó chịu chỉ phối bởi một loạt các hành vi và 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s lI 


nghiệp. Vì vậy, hãy cười hoan hỷ, hãy tích cực, hãy làm mới, 
chúng ta sẽ có được những giá trị mình mong đợi. 


NIỀM VUI TRONG KINH THIỆN SANH 


Kinh kể rằng, một sáng nọ, đức Phật và A Nan cùng 
1.250 vị Tỳ kheo cất bước thong dong qua các cánh đồng để 
tạo ruộng phước cho bá tánh phát tâm cúng dường. Đức Phật 
và đại chúng đã dừng lại ở một ngôi nhà đơn sơ, tuy nghèo 
nhưng gia chủ rất giàu lòng nhân ái. Mặc dù không biết đức 
Phật là ai, chỉ thấy ánh áo vàng thư thái, nụ cười an nhiên với 
những bước chân thoát tục, bà cảm thấy tâm mình hân hoan 
theo. Phát tâm nhưng không có gì để cúng ngoài trái me, trái 
quýt, ly nước mời đức Phật cùng đại chúng. Trong lúc nhận 
phẩm vật, một đàn heo chạy đến bên chân Ngài và các vị Tỳ 
kheo. Phật mỉm cười nhìn đàn heo. A Nan và các vị Tỳ kheo 
rất đổi ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Phật cười với một 
con heo. Chắc hắn phải có duyên cớ. 


Duyên cớ này được đức Phật kế qua câu chuyện tiền thân. 
Kiếp trước của con heo này là một con gà mái sống trong 
ngôi tu viện lớn. Tăng chúng trong tu viện rất tỉnh tấn. Sáng 
tinh mơ, các vị đã thức dậy ngồi thiền, sau đó đi từng bước 
g1ữa cuộc đời đề thuyết pháp độ sinh cho người hữu duyên. 
Con gà mái sống trong tu viện cảm thấy an ôn, nó tiếp nhận 
trường lực của lòng từ bi từ những vị xuất gia và rất hạnh 
phúc. Vì là gà mái nên nó không biết gáy. Tuy nhiên, cứ mỗi 
sáng sớm, nó luôn cất tiếng gáy “Ô ó o...” bắt chước gần như 
một con gà trống. Qua âm thanh lạ lùng đó, các vị Tỳ kheo 
được thức dậy đúng giờ đề thực hiện thời tu tập. Nụ cười, hơi 
thở buổi sớm với không khí trong lành của gió, mây, không 
gian bạt ngàn giữa sự tĩnh lặng và an lạc đã tươi nhuận thân 
tâm các vị xuất gia. Nhờ đó, họ đã làm Phật sự rất tốt. 


12 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Sau khi hóa kiếp, con gà mái được tái sinh làm công chúa 
nhân từ. Vì tiền thân được sống trong vùng từ trường của 
lòng từ bi nên đi đến đâu nàng cũng khuyến tấn người dân 
làm lành lánh dữ. Bản thân nàng luôn tiên phong trong việc 
giúp đỡ những khu làng xóm nghèo khó. Vì muốn lấy lòng 
nhà vua nên những người thân cận giàu có luôn hưởng ứng 
tất cả những gì công chúa làm. Nàng tận dụng phước duyên 
này đến nhiều nơi đề làm từ thiện, xây dựng làng xóm, nâng 
cấp đường sá, chăm sóc đời sống dân chúng... 


Có lần, công chúa tình cờ nhìn thấy một đống dòi bọ lúc 
nhúc, nàng liên tưởng đến nhan sắc của mình và cảm thấy 
đây là một phước báu rất lớn không phải bỗng dưng mà có 
được. Nàng được như hôm nay là kết quả của những hạt 
giống thiện đã gieo trồng trong quá khứ, trong khi loài đòi 
bọ bắt hạnh này phải sống bằng chất phóng thải. Từ khi nhìn 
thấy hình ảnh đám dòi bọ và quán tưởng phước báu, sự khác 
nhau của những hành động dẫn đến phước và nghiệp, công 
chúa lại làm nhiều việc phước hơn. 

Khi qua đời, nàng tái sinh lên cõi trời Phạm thiên hưởng 
an lạc hạnh phúc nhiều kiếp, nhiều năm. Trên cõi trời, nàng 
lại quên gieo trồng phước báu, chỉ đắm say trong hưởng 
thụ. Phước báu rơi vào tình trạng “foa fhực sơn băng”, ngồi 
hưởng mãi thì núi phước cũng lở. Cuối cùng, nàng đã không 
kiềm chế được thân phận “lên voi xuống chó” của mình, rơi 
vào tình huống ganh ty, làm điều xấu. Sau khi chết, tái sinh 
thành con heo. Nghiệp lực làm cho loài heo gắn liền với 
những thứ bân thiu, dơ dáy để hưởng thụ vật chất, to thân 
béo bụng, nhưng não trạng lại không có gì. Chính vì vậy, nhà 
Phật nói, làm được thân phận con người là hạnh phúc lớn 
nhất mặc dù không ít người phải chịu khổ đau: Khiếm thị, 
khiếm thính, tàn tật, bệnh hoạn hoặc nghèo khó... Nhưng dù 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s 13 


sao con người vẫn có ý thức, có ngôn ngữ để truyền thông, 
và khả năng lao động. 


Như vậy, hạnh phúc không phải là sự hưởng thụ mà là 
cách thức nhìn thấy giá trị mình đang có, phát huy nó theo 
cách để mang lại hạnh phúc và an vui lâu dài, không bị thăng 
trầm trong nhân quả của phước báu và tội báo. 


Trong một tiến trình thời gian, chúng ta thấy sự thăng 
trầm trong phước báu của con heo nhanh như trở bàn tay. Từ 
một con gà mái không có ý thức, giao cảm được từ trường 
của các vị xuất gia nên phát tâm trở thành đồng hồ báo thức, 
góp phần mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Công việc nho 
nhỏ ấy tưởng chừng như không có ý nghĩa nhưng nêu được 
thực hiện bằng cả trái tim, tắm lòng thì cũng có thể làm thay 
đổi vận mệnh. 

PHƯỚC BÁU VÀ NỤ CƯỜI 


Người Phật tử đi chùa phát tâm làm công quả, không 
cần phải nói, phải tâm sự, trò chuyện mà hãy để tâm tĩnh 
lặng, lắng nghe lời kinh, tiếng pháp. Khi có năng lực hành 
trì thì chỉ cần niệm Phật thầm trong tâm để không gian của 
chùa vốn yên tĩnh trở nên trang nghiêm và mang giá trị cao 
hơn. Chúng ta cúng dường vị trí ngồi trên điện Phật cho các 
vị pháp hữu khác là đã gieo được phước báu của sự cúng 
dường, lại làm công quả ở nhà bếp sinh thêm phước báu thứ 
hai. Giữ im lặng, không đánh mất sự tập trung của người 
khác thì có được phước báu thứ ba. Nghe pháp thoại, tâm 
đắc một câu nào đó thì giá trị theo tỉnh thần Phật dạy mang 
lại phước báu thứ tư, chuyển hóa cuộc đời mình. Khi cuộc 
đời mình thay đổi, những người thân sẽ thay đổi theo, đó là 
phước báu thứ năm. Như vậy, bằng một hành động công quả 
đơn giản đã có đến năm phước báu khác nhau. Và nếu chúng 


14 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


ta mạnh dạn chia sẻ những giá trị đạt được cho người thân 
lại có thêm phước báu thứ sáu.... Có được phước báu với nụ 
cười hoan hỷ, chỉ cần với trái tim, tắm lòng là chúng ta tự 
biết việc gì cần đề làm. 

Hạnh phúc bắt nguồn từ những công việc rất nhỏ. Ai đợi 
chờ chuyện lớn mới làm sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nhận 
được phước báu. Tích tụ những việc nhỏ về lâu về dài, việc 

“góp gió thành bão” này sẽ tạo ra núi công đức giúp chúng 
ta vượt qua các ách nạn trong cuộc đời. Có một Phật tử tên 
Hoa Tài ở đạo tràng Pháp Hoa của Hòa thượng Trí Quảng, 
đã phát nguyện cúng dường phần âm thực trong tất cả các lễ 
ở chùa. Phước báu tạo ra sự đầy đủ về ăn uống giúp cho các 
VỊ fu sĩ tu tập tốt hơn sẽ đem đến cho cô cuộc sống giàu có 
sung túc ở kiếp sau. 


Đức vua Thái Lan hiện tại đã 80 tuổi, trị vì 60 năm, là vị 
vua trị vì lâu nhất trên thế giới. Mỗi khi biết nhà vua dự định 
đi đến những làng quê hẻo lánh, các bộ trưởng, quan chức, 
nhà kinh tế, nhà văn hóa phải cho mở mang đường sá, xây 
sửa cầu, lót đường cho Vua đi. Lợi dụng điều đó, mặc dù ôm 
đau bệnh tật nhưng mỗi năm nhà vua cũng cố gắng đi đến 
vài chục địa điểm khác nhau, đặc biệt những làng quê nghèo 
khó, hẻo lánh, chưa có đường sá, cơ sở hạ tầng. Làng mạc 
được sửa sang, làm mới và dân cư nơi đó được sung túc, 
hạnh phúc hơn. Khi đến nơi, nhà vua không quên mời các 
nhà sư giảng kinh, thuyết pháp để nơi đó vừa có được sự 
sung túc về vật chất mà vừa có thêm giá trị tinh thần. 


Nếu là những người có vai trò như trưởng lão của một 
làng xã hay ông bà tổ tiên của một gia tộc, đến ngày lễ của 
làng xã, văn hóa của họ tộc, chúng ta nên đề xuất việc thiện 
nguyện. Vì kính nễ nên con cháu sẽ hưởng ứng. Như vậy, 
chúng ta đã gieo phước duyên cho con cháu và người thân 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s l5 


của mình. Nói cách khác, chính mình là trục xoay, là hạt 
nhân của phước báu. Đề xướng phải đi đôi với phát tâm thực 
hiện. Chỉ nói suông mà không hành động thì sẽ không được 
hưởng ứng mạnh. Đó là cách thức chúng ta tạo ra tình quyền 
thuộc trong chánh pháp, tình thân trong hạnh phúc. Nhờ đó, 
đời này qua kiếp khác, chúng ta sẽ lại gặp những người biết 
làm phước, sống hạnh phúc, tâm thơ thới nhẹ nhàng. 


Một cặp vợ chồng hiện nay là chủ tiệm cơm chay Phước 
Hải. Cách đây ba năm, họ làm nghề bán vé số. Họ đã ước 
nguyện rằng, nêu được giàu sang sẽ lập một quán cơm chay 
để gieo hạt giống của tình thương và từ bi, giảm bớt nghiệp 
sát của người. Quả nhiên, sau lời phát nguyện đó, vợ chồng 
họ trúng số độc đắc, bèn cất một ngôi nhà khang trang, phát 
tâm trùng tu một ngôi tịnh xá khất sĩ ở gần nhà và làm rất 
nhiều việc thiện. Phước báu đó càng làm gia tăng phước. Tuy 
nhiên, bà Phật tử này có may mãn là lời nguyện câu được 
báo ứng. Có rất nhiều người cũng nguyện câu nhưng không 
được, hằng ngày bỏ ra ít tiền với niềm mơ ước tốt, nụ cười hy 
vọng nhưng rồi chúng nhanh chóng trở thành sầu não, xanh 
xao. Thay vì vậy, hãy mua một con heo công đức để dành 
những khoản tiền lẻ, nửa năm hoặc ba tháng, chúng ta đến 
ngôi chùa gần nhất hoặc những trung tâm từ thiện xã hội, dẫn 
theo trẻ nhỏ và đưa chúng tự tay cúng dường cho quý thầy 
hay những hoàn cảnh neo đơn, bất hạnh. Công đức của việc 
cúng dường này có hiệu năng gấp đôi so với việc làm một 
cách giấu giêm, thầm lặng. 

Nhiều nữ Phật tử đã phải giấu chồng con khi làm từ thiện. 
Họ giải thích VÌ SỢ chồng căn nhẫn, con cái không cho tiền 
nữa. Khi tiếp nhận phần hiếu thảo của con cháu, chúng ta nên 
đề chúng biết rằng hạnh phúc của mẹ là mang lại niềm vui 
cho người khác. Do đó, nếu con cháu muốn mẹ hạnh phúc thì 


16 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


cũng nên tùy hỷ việc làm của họ. Thiện nguyện là một việc 
tốt, cần phải xã hội hóa đề nhiều người cùng làm, không nên 
giấu giêm làm một mình. Chúng ta cần giải thích cho vợ hoặc 
chồng biết đây là nghĩa cử cao thượng có giá trị mang lại niềm 
vui. Khuyến tấn con em nhỏ tuổi tự tay tích tụ con heo công đức 
dưới sự chứng kiến của người lớn. Biết phát tâm từ nhỏ, sau này 
khi lớn lên chúng sẽ không tiêu xài tiền phung phí vì đã thấy 
được nỗi khổ, niềm đau, sự chất bóp, dành dụm mới có được. 
Nên hướng dẫn con em nở một nụ cười, chấp tay xá chào và 
mong người tiếp nhận được an vui, hạnh phúc. Niềm hoan hỷ 
trong sự cúng dường sẽ gia tăng phước báu một cách tự nhiên 
gấp nhiều lần dù chúng ta không mong cầu. 


GIEO HẠT GIỐNG HẠNH PHÚC 


Bản chất của nghiệp sẽ quyết định mọi thứ diễn ra trong 
cuộc đời. Không có ông trời hay thần linh, mẹ sanh mẹ độ, 
quan công thổ địa hoặc bà chúa xứ nào có thể can thiệp vào 
vận mệnh của chúng ta. “Quy y Phật, bất quy y thiên thần 
quỷ vật”, khi đã phát nguyện làm đệ tử Phật thì không nên 
tin có trời, thần linh, ma quỷ và các vật linh trong các nên 
văn hóa, tín ngưỡng dân gian. Đức Phật là tổ phước duy nhất 
trong cuộc đời với tuệ giác vô cùng. Theo Ngài, chúng ta 
thực tập nhân quả, từ bi hỷ xả, thực tập mang lại niềm vui và 
nụ cười cho người khác,... hạnh phúc đến trong những việc 
làm cao thượng mà mình tự Ø1eO trồng. Khi quy ngưỡng một 
bậc thầy như vậy, chúng ta không cân phải quy ngưỡng thêm 
bất cứ một vị thầy nào khác. 


Thái độ không gieo trồng các hạt giống tốt mà lại mong 
chờ quả tốt bằng cách đi cầu thần, cầu bà, cầu các vật linh, 
yếu tố của lòng mê tín làm cho sự si mê luôn có mặt bên 
chúng ta. Nơi nào lòng si mê chưa được chuyên hóa thành 
tuệ giác, nơi đó còn khổ đau. Người theo Phật không nên 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s L7 


thờ nhiều trong nhà, chỉ thờ các vị Phật, mỗi vị mang một 
hạnh nguyện và hạnh nguyện đó gắn liền với tên tuổi của các 
Ngài. Chăng hạn, khi thờ đức Bồ tát Quán Thế Âm, chúng ta 
phải học hỏi hạnh lắng nghe thông qua sự quán chiếu nỗi khổ 
niêm đau, sự than thở của người thân, người dưng và cộng 
đồng xã hội nói chung, hiểu và giúp họ vượt qua nỗi khổ, 

niềm đau đó. Mỗi hành động dấn thân, hy sinh là chúng ta đã 
tạo được nụ cười, sự hoan hỷ ở người khác. 


Đừng thờ Phật và Bồ tát theo cách cầu nguyện để các 
Ngài gia hộ cho mình. Dĩ nhiên, khi làm việc tốt, nhân quả 
sẽ tự gia hộ và Phật gia hộ là điều chắc chắn. Không làm gì 
mà chỉ cầu nguyện sẽ không ai giúp. Giả sử Phật và Bồ tát 
giúp đỡ thì hóa ra các Ngài là những vị quan liêu: A1 van xin 
lạy lục thì được giúp. Sự thật lòng từ bi của các Ngài không 
giống con người. Do đó, phải đến với chư Phật bằng hạnh 
nguyện đề học hỏi những tấm lòng vô ngã vị tha, những hành 
động mang lại nụ cười và niềm vui cho cuộc đời đầy lầm 
than; có như vậy, chúng ta mới thật sự là đệ tử Phật. 


Đừng phụng thờ bà Chúa Xứ, bởi vì nếu phụng thờ, 
cầu nguyện bà giúp đỡ với phẩm vật dâng cúng là heo, gà 
là chúng ta đang gây nghiệp sát sinh. Phước chưa thấy mà 
nghiệp đã gieo, hạnh phúc chưa có mà tội lỗi, khổ đau đã có 
mặt. Người nam cũng không cần phải thờ Quan Công, vì đức 
Phật đã có bi trí đũng. Đó là sự hùng cường, bất khuất, nghĩa 
khí, cương trực, vô úy, sống bản lĩnh với đạo đức, với hạnh 
phúc, bản lĩnh với tâm linh, với các giá trị phục vụ vô ngã 
của mình. Ở đức Phật có đủ tất cả các tính đó, cho nên chúng 
ta không cần phải nương vào các vị thần ở tôn giáo khác đề 
tìm những đức tính này. Đại đạo Tam kỳ phổ độ có thờ Phật, 
Chúa, Thần thánh, thờ Ông, các bậc vĩ nhân... nhưng Phật 
luôn được đặt ở vị trí cao nhất. 


18 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Giá trị của đức Phật và đóng góp của Ngài vô biên. Các 
tôn giáo khác có cái nhìn khách quan đã đặt Ngài riêng trên 
tầm cao so với các đắng thần linh khác vì giá trị công hiến 
xứng đáng. Chúng ta là Phật tử mà không thấy được điều đó, 
lại đi thờ các thần linh và chỉ mong cầu lợi lộc cho bản thân 
mình, tâm sẽ trở nên ích kỷ nhỏ nhoi, mắt hết phước báu. 
Chủ nghĩa hưởng thụ lấy bản thân làm nền tảng, không mảy 
may bận tâm đến người khác, những kẻ làm điều xấu xa, 
độc ác, tù đày cũng chỉ vì nghĩ đến cái tôi quá lớn của mình. 
Chúng ta cần học Phật để mở rộng tâm mình, gieo các hạt 
giống phước báu lớn hơn. Niềm vui, nụ cười của mình chính 
là hạnh phúc của người khác. Nghĩa là, phải dấn thân phục 
vụ, giúp cho cộng đồng, xã hội và nhân loại. 


Hưởng thụ thường dẫn đến các hệ lụy. Chủ nghĩa toàn 
cầu hóa của nền văn hóa phương Tây đang lan tràn ở châu 
Á. Là người Việt Nam, nếu không biết cách, bên cạnh sự tiếp 
thu các giá trị văn minh, kinh tế của phương Tây, chúng ta 
sẽ lẫn theo cả rác rưởi của nền văn hóa vật dục, làm cho con 
người mất gốc rễ hạnh phúc. Dẫu có là triệu, tỷ phú giàu nhất 
thế gian, mỗi ngày cũng chỉ cần có ba nhu cầu: Ăn, mặc và ngủ. 
Giàu đến đâu thì đêm cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường, ngày 
ăn ba bữa, mặc cũng không quá ba bộ mỗi ngày. Ăn mặc, ở, ngủ 
nghỉ hay những nhu câu thường nhật nói chung chỉ mang lại các 
giá trị hạnh phúc giác quan. Những giá trị đó rất giới hạn, mang 
tính điều kiện, không biết sẽ dẫn đến đắm trước và phá vỡ hạnh 
phúc thật sự. Nhiều người khi so sánh mình với người khác giàu 
hơn, sung túc hơn đã không chịu nỗ lực tự thân mà đua đòi dẫn 
đến đánh mắt chính mình. Chạy theo vinh hoa phú quý là đánh 
mất tư cách, nụ cười sẽ không lâu dài. 


Có lần, chúng tôi đến trại giam K.20, tỉnh Bến Tre, thuyết 
giảng cho 1.847 phạm nhân tuôi đời từ 18 đên 30. Các tội 


NỤ CƯỜI HOAN HỶ s 19 


danh ở đây thường là cướp giật tài sản, buôn bán ma túy, 
môi giới mại dâm và các quan tham ô, rút ruột công trình. 
Tuổi đời còn trẻ lẽ ra là lực lượng đóng góp rất nhiều cho đời 
sông xã hội, quê hương đất nước, chỉ vì chạy theo chủ nghĩa 
hưởng thụ và mất phương hướng nên dẫn đến khổ đau cùng 
cực. Mỗi ngày gỡ một tờ lịch trôi qua trong niềm đau đớn, ân 
hận. Người xưa từng nói “Một ngày trong tù bằng nghìn thu 
ở ngoài”, do thời gian dày vò tâm lý đã làm cho người chịu 
đựng cảm thấy dài đẳng đăng với trạng thái mỏi mệt, căng 
thăng, mặc cảm, giằng xé lương tâm. Chưa kể đến nhân tình 
thế thái, lúc còn ăn sung mặc sướng, có người chu cấp thì 
quấn quýt yêu thương; bây giờ trở thành phạm nhân thì họ 
xa lánh, không thèm thăm viếng. Nhiều cha mẹ, gia đình có 
con trong tù cảm thấy như trút được một gánh nặng. Tủ nhân 
bị các quản lý trại giam xem như tội đồ, khinh khi dè biu. 
Tình trạng đại bàng đen, đại bàng đỏ lấn lướt, hà hiếp cũng 
làm mất an vui. Có tiền phải giấu giếm, trở nên bỏn xẻn, nêu 
không muốn bị trấn lột bởi đại bàng, đàn anh đàn chị, ma cũ 
bắt nạt ma mới. Đó là thế giới của khổ đau, mạnh hiếp yếu, 
con người ở trong môi trường đó nêu không biết cách sẽ trở 
nên hẹp hòi, ích kỷ. 


Nhân vật Trư Bát Giới trong Tây Du Ký là ví dụ điển 
hình. Nhân vật này chỉ có hai tay chân như người, còn lại 
là mõm heo, đầu heo, tai heo, bụng heo, tướng đi heo, ăn 
uống giống heo, cá tính heo, não trạng, hành động, ứng xử, 
giao tế hoàn toàn heo. Cuộc hành trình tâm linh của thầy trò 
Đường Tăng từ Trung Hoa sang Tây Trúc gặp trở ngại 108 
nạn cũng từ con heo này. Khi còn ở trên cõi trời, ông là Thiên 
Bồng Nguyên Soái, vì chủ nghĩa hưởng thụ mà bị đày xuống 
trần gian. Nghiệp tạo trên thiên đình là tán tỉnh, hưởng tình, 
hưởng vật dục, ăn nhậu nên đọa xuống làm con heo. Nỗi khổ 


20 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


niềm đau của Trư Bát Giới không chỉ giày vò bản thân mà 
còn phiền lụy đến thầy trò Đường Tăng. 

Đức Phật đã kể câu chuyện của con heo nhân dịp gia chủ 
phát tâm cúng dường để đưa tất cả chúng ta vào một sự suy 
tư về tiễn trình nhân quả trải qua trong ba đời: Quá khứ, hiện 
tại và vị lai. Thắm nhuằn luật nhân quả, chúng ta mới bắt 
đầu nỗ lực ø1eo những hạt giống tạo ra nụ cười, hạnh phúc, 
phước báu lâu dài. Muốn được như vậy, chúng ta phải làm 
lành, lánh dữ, thà nghèo giữ được nhân tâm đạo đức thì giá 
trị hạnh phúc đó sẽ theo ta mãi. Theo kinh Phật, ai sống đời 
giữ năm điều đạo đức, quy ngưỡng Phật như là một nền tảng 
tâm linh, quy ngưỡng lời Phật dạy như là nền tảng tri thức 
của tinh thần, quy ngưỡng những vị xuất gia chân chính như 
là người hướng dẫn tại các chùa, thì người đó sẽ không bao 
giờ sợ hãi. Sống theo đạo đức thì nơi đâu chúng ta cũng thản 
nhiên vuI Cười. 

Thế giới giang hồ là thế giới của thanh trừng, loại trừ và 
giết chóc. Bàn tay đẫm máu này sẽ bị bàn tay của kẻ khác 
vây máu lại. Nguyên lý “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” sẽ 
làm cho thế giới đó không có được một ngày hạnh phúc thật 
sự. Những kẻ đàn anh đàn chị cũng chỉ sống trong ảo giác 
chứ không thê là đàn anh đàn chị thật sự. Chúng ta sử dụng 
điều kiện vật chất từ mồ hôi nước mắt lương thiện của chính 
mình giúp đỡ người khác có nụ cười hạnh phúc thì vị thế của 
chúng ta được tôn trọng, quý kính và thương yêu. Gây đau 
khổ cho người, nghiệp báo đó sẽ theo đuổi bằng tù đày, bệnh 
tật, chết yêu, khổ đau, và một tiến trình tái sinh rất bất hạnh. 


xkk* 


Chương 2: 


THIÊN NU CƯỜI 











Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 28-11-2009 
Phiên tả: Nhật Ngọc 


THIỀN NỤ CƯỜI s 23 


KHÁI NIỆM “THIỀN CƯỜI” 


Thiền nụ cười là nghệ thuật giúp chúng ta làm mới sức 
khỏe, làm mới thái độ tinh thần, làm mới dòng cảm xúc để 
mình trở nên hân hoan, hạnh phúc và bình an hơn. Phật giáo 
Bắc tông có tượng Phật Di Lặc, dân gian gọi “tếu Phật” 
không phải là Phật tếu lâm mà là đức Phật cười thoải mái. 
Hình dáng của đức Phật Di Lặc được tạc theo mô phỏng từ 
cuộc đời của Hòa thượng Bồ Đại, vì người ta cho rằng Hòa 
thượng là hậu thân của đức Phật Di Lặc. Tượng Phật được 
khắc gương mặt cười rất thoải mái, cái bụng thật to tượng 
trưng cho hai đặc tính trong sự tu tập và trị liệu đó là hoan hỷ 
và độ lượng. Người có lòng hoan hỷ thường tạo cho mình nụ 
cười và đem đến niềm vui cho những người khác. Người có 
lòng độ lượng không bao giờ chấp nhứt những chuyện không 
đáng quan tâm. Bắt cứ cái gì mang lại, dù cố tình hay vô ý, 
đều có thê được khắc phục và vượt qua. 


Trong truyền thống thiền học Phật giáo Trung Hoa, tượng 
đức Phật Thích Ca được tạc với nụ cười mỉm chi, tay cầm 
một đóa sen đưa lên. Chữ Hán gọi “Miêm Hoa Vì Tiếu” tượng 
trưng cho sự truyền tâm ấn tâm giữa Ngài và vị đệ tử quan 
trọng nhất là Tôn giả Ca Diếp, như một ấn chứng rằng 
“Chánh pháp nhãn tạng. Niết bàn diệu tâm. Thực tướng 
vô tướng”. Những gì Ngài phát hiện đưới cội bồ đề và truyền 
bá trong rất nhiều năm đã chính thức được Ngài Ca Diếp kế 
thừa. Đó là lý giải của Phật giáo Trung Hoa, nhưng Phật giáo 
Nam tông lại không chấp nhận việc đó vì theo truyền thống, 
đức Phật thuyết pháp không có gì giấu diễm. Tất cả những bí 
quyết tâm linh được Ngài truyền bá giới thiệu cho chúng ta 
hoàn toàn không có bất kỳ sự giấu kín nào, cho nên kho tàng 
chánh pháp, cặp mắt của chánh pháp và giá trị của nó không 
chỉ để dành riêng cho Ngài Ca Diếp kế thừa, mà cho tất cả 


24 sSỐNG VUI SỐNG KHỎE 


mọi người, dù xuất gia hay tại gia, đều được quyền hưởng 
các giá trị đó. 

Hai hình ảnh của đức Phật Di Lặc và Phật Thích Ca liên 
hệ đến nụ cười. Dĩ nhiên khi nghe đến “hiên mụ cười”, nhiều 
người sẽ hơi ngạc nhiên vì trong tứ thiền: Thiền thứ nhất, 
thứ hai, thứ ba, thứ tư, đâu có thiền nào liên hệ đến nụ cười. 
Hoặc một số có thể lý luận thêm rằng trong các thiền vô sắc 
giới như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, 
phi tưởng, phi phi tưởng xứ cũng đâu có thiền nào liên hệ 
đến nụ cười. 

Như vậy thiền nụ cười có nguồn gốc hay không? Chúng 
tôi tạm dùng khái niệm “thiền nụ cười” đê mô tả giá trỊ trị 
liệu của nó dưới góc độ của thiền. Nếu hành giả áp dụng sẽ 
có thể tăng cường sức khỏe cho bản thân và tối thiểu giúp 
mình trẻ hơn vài ba tuổi. Ngoài ra, việc thực tập mỗi ngày 
còn làm vơi đi nỗi buôn, rơi rụng những phiên não, trầm uất, 
bế tắc trong cuộc đời. 


Cười có rất nhiều loại, như nghệ thuật cười duyên mà 
phần lớn phái nữ sử dụng: cười giòn giã; cười khúc khích; 
cười kha kha đây mạnh luồng hơi ra ngoài. Hầu như người 
đang cười khó có thể kiềm chế được chính mình. Khi nụ cười 
tỏa ra thì lòng cảm thấy hân hoan, sức sông dâng tràn hơn. 
Cười chúm chím, cười toe toét, cười tủm tim, cười xòa cũng 
đều là những cách mô tả các sắc thái khác nhau của nụ Cười. 
Một nụ cười tự nhiên có thể có khi tiếp xúc với điều gì quá 
khôi hài hay quá tức tối đến mức phải bật ra tiếng cười để thể 
hiện sự ngạc nhiên trước điều mà mình không ngờ tới. 


Tiêng cười bao gôm niêm vui và nôi buôn, nhưng thiên 
nụ cười lại là một nghệ thuật nuôi dưỡng niêm vui sâu lăng 
đôi với những người chưa từng có niêm vui, và nó phóng 


THIỀN NỤ CƯỜI s 25 


thích bất hạnh đối với những người gặp nhiều gian truân thử 
thách và sự không như ý trong cuộc đời. 


Thiền được định nghĩa như trạng thái chuyền hóa tâm, 
làm chủ dòng cảm xúc, trong khi đó, cười là việc thể hiện 
sự lao theo dòng cảm xúc về phương diện vui. Vậy cười có 
thể được sử dụng như một liệu pháp thiền hay không? Thăng 
bằng cảm xúc là làm thế nào làm chủ được phản ứng của 
nó. Có hai khuynh hướng đối với cảm xúc. Thứ nhất là hợp 
gu, như ý, hài lòng, tâm chúng ta khởi lên thái độ lưu luyến, 
bám víu, tư hữu nó, do vậy lòng tham phát sinh. Thứ hai, đối 
với những gì không thích, không ưa, thì sự bực mình, tức tối 
nỗi dậy như phản ứng của lòng sân, người thô tháo có thê có 
hành động hủy diệt, loại trừ theo kiểu “mặt răng mặt trời”, 
“ngày và đêm”, có cái này thì thiêu vắng cái kia và ngược lại, 
đó chính là biêu hiện của lòng sân. Như vậy, cảm xúc thường 
dẫn đến tham, sân, si, cũng là cách thức không làm chủ khác. 


Mặc dù cười thê hiện niềm vui nhưng nếu ta lao theo nó một 
cách không tự chủ thì ta trở thành người đi tìm và thỏa mãn cảm 
xúc tham ái. Ở đây, khái niệm thiền nụ cười chỉ các kỹ năng của 
thiền đề tạo ra niềm vui và sử dụng niềm vui của nụ cười để giải 
phóng những ức chế tâm lý, những nỗi khổ niềm đau trong một 
ngày. Ta sẽ có tiến trình chuyền hóa rất tích cực trên cơ thê và 
trong cuộc sông, cho nên ở chừng mực tương đối, ta vẫn có thể 
xem nghệ thuật của tiếng cười được huấn luyện là một tiến trình 
của thiền nhằm đạt an vui trong cuộc đời. 

CÂU LẠC BỘ CƯỜI 

Lễ hội cười hiện nay đã có mặt khắp nơi trên thế giới. 
Người đầu tiên có công sáng lập lễ hội cười là bác sĩ tâm lý 
Madan Kataria ở Bombay Ân Độ vào năm 1995. Sở dĩ ông 
sáng lập loại yoga cười là vì ông đã đối diện với rất nhiều nỗi 


26 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


đau, bề tắc gia đình, và những bất hạnh của người thân. Nhìn 
thấy tại thủ phủ Bombay, thuộc bang Maharashtra, là kinh đô 
của nền kinh tế, đời sống con người quay cuồng như cái máy, 
sự chênh lệch giữa giàu nghèo, giữa tỷ phú và những người 
sống Ở khu vực ô chuột quá cách biệt, những căng thăng dẫn 
đến nỗi khổ niềm đau hàng ngày với kết quả nhiều người 
tuyệt vọng và tự vẫn, nên ông mới suy nghĩ đến liệu pháp 
cười, giúp người giàu hạnh phúc về cảm xúc, người nghèo 
không uất hận bề tắc trong cuộc đời, thậm chí có thể vượt 
qua được những gian truân thử thách. Từ đó ông viết bài về 
liệu pháp cười qua yoga và nhanh chóng trở thành làn sóng 
của sự thực tập. Thời điểm đó, ông nổi tiếng không thua gì 
các minh tỉnh màn bạc. Nhiều bang và nước ngoài thỉnh mời 
ông diễn thuyết hướng dẫn thiền yoga của nụ cười mà ông đã 
cống hiến cho cư dân Bombay. 


Câu lạc bộ cười đầu tiên do ông thành lập phần lớn là 
những người trên tuổi năm mươi lăm. Những người này sau 
khi về hưu, về nhà sống trong không gian chật hẹp, tiếp xúc 
với con cái thậm chí hai ba thế hệ trong một gia đình, kẻ tánh 
này, người tánh kia, căng thắng mệt mỏi, bề tắc phát sinh. Khi 
tham gia câu lạc bộ, mỗi ngày họ gặp nhau ở công viên hoặc 
khu thoáng mát trên bãi cỏ vốn có rất nhiều ở Ấn Độ, họ theo 
hướng dẫn của vị bác sĩ khai sáng để huấn luyện nụ cười trong 
vòng mười lăm phút. Khi hiệu lệnh cười bắt đầu thì tất cả đều 
cười thật tươi, gạt bỏ mọi chuyện buồn phiền bực đọc ra ngoài. 
Ai không vui, khó chịu, cau có, mệt mỏi, bệnh tật nhiều chừng 
nào thì càng phải trải nghiệm nụ cười nhiều chừng đó, vì nụ 
cười có tác dụng phóng thích những căng thắng này. 

Bác sĩ Madan đã chứng minh trẻ em có khả năng cười 
một cách tự nhiên từ 200 đến 400 lần một ngày. Trong khi đó 
người lớn kém hơn trẻ em mười lăm lần. Nếu công việc làm 


THIỀN NỤ CƯỜI s 27 


ăn, sự căng thăng không được phóng thích thì nhiều người 
lớn có khả năng đánh mất nụ cười, chỉ còn lại trên gương mặt 
những nặng trĩu ưu tư. Ai ý thức quá nhiều về dòng cảm xúc, 
tư duy quá nhiều vào kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ, 
bị ám ảnh quá nhiều về những điều không như ý thì gương 
mặt người đó lúc nào cũng u ám khiến người khác mệt mỏi 
lây. Chúng ta tiếp xúc và sống chung với những người căng 
thắng như thế sẽ càng bị căng thắng nhiều hơn. Cho nên, 
người thiếu vắng nụ cười không chỉ hành hạ bản thân về cảm 
xúc mà còn truyền chất liệu khổ đau cho những người khác 
một cách vô tình hay cố ý như một cộng hưởng nhân quả 
trong tương quan xã hội nói chung. 


Tại quảng trường Town Haill, thủ phủ Copenhagen, Đan 
Mạch, vào ngày chủ nhật của tuần lễ thứ hai mỗi tháng 
thường diễn ra lễ hội cười. Từ sáng đến chiều tối, hết đợt 
này đến đợt khác, thậm chí có thời điểm người ta đến dự 
khoảng năm bảy ngàn người, trở thành một lễ hội văn hóa rất 
đặc sắc. Dĩ nhiên người đến thực tập cười không mang theo 
rượu bia, thuốc lá hay dẫn theo những người bạn tán gẫu. Ở 
đây, người ta chỉ đi một mình, nêu có thêm người thân càng 
tốt, và không mang theo bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Trong 
lúc thực tập cười, họ phải nghĩ tưởng rằng nỗi khổ niềm đau 
đang theo hơi thở tống khứ ra ngoài. 


Tại Brazil, có một số công ty xuất khẩu nụ cười, nghĩa là 
họ chuyên huấn luyện những nhân viên có nụ cười tươi tắn. 
Nơi nào đang khổ đau, uất hận thì thuê nhân viên nụ cười 
về, để mỗi khi nhìn thấy nhân vật cười, tự động nỗi buồn 
phiền tan biến. Trong tương lai chúng tôi đoán Nhật Bản sẽ 
chế tạo ra robot nụ cười. Robot sẽ trở thành kẻ phục vụ rất 
tích cực các công việc trong gia đình, không cãi vã với chủ, 
không làm phiền muộn bắt cứ ai, không gây đồ nát, hư mắt, 


28 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


mà ngược lại đóng góp, phụng sự, giúp đỡ, luôn kèm theo 
lời cám ơn và nụ cười, mỗi khi được chủ giao việc thì nở nụ 
cười. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hân hoan khi sống và 
giao tiếp với những robot nụ cười như vậy. 


Thái Lan, theo nghĩa đen, là “đất nước tự do”, tuy nhiên 
dân nước này lại hãnh diện với danh xưng “đất nước của 
những nụ cười”. Các chiêu đãi viên hàng không, hay những 
người làm công việc ở nơi công cộng đều được huấn luyện 
rất bài bản. Trước khi nở nụ cười thật tươi trên môi, họ thường 
chắp tay như một búp sen cúi chào, vì trên 95% người dân Thái 
Lan theo Phật giáo. Trong lúc thê hiện nụ cười, họ quán rằng 
đôi môi mình như một đóa sen đang nở, có đầy đủ gương, nhụy, 
cánh, hạt và hương thơm nhè nhẹ thoảng ra, mang đến cho 
người tiếp nhận cảm giác hài lòng. Sự huấn luyện nụ cười như 
vậy dẫn đến chính sách xem đất nước của mình là đất nước của 
những nụ cười. Đây là một chương trình chính sách rất hay. 


Hiện nay trên thế giới có tối thiêu 5.000 câu lạc bộ cười. 
Dĩ nhiên cũng có nhiêu nơi thành lập câu lạc bộ cười mà 
không đăng ký, cho nên con sô thông kê bao giờ cũng ít hơn 
con sô thực tê. 
NỤ CƯỜI VỀ PHƯƠNG DIỆN SINH LÝ 


Ta có thể định nghĩa cười là một phản xạ sinh lý của cơ 
thể, giúp chúng ta có tiến trình thở ra đặc biệt và làm rung 
thanh đề nhiều lần để tạo trạng thái thoải mái. Về phương 
diện mô tả, động tác cười được biểu hiện bằng sự nhếch môi, 
hé miệng, thỉnh thoảng nhe răng, có khi bật thành tiếng, đôi 
lúc cười mỉm chi, tất cả đều thể hiện cảm xúc vui mừng phần 
chấn hay biểu tỏ một thái độ cảm xúc nhất định nào đó. Khi 
thực hiện các động tác cười như trên thì sự hỗ trợ cho sức 
khỏe chắc chắn có. 


THIỀN NỤ CƯỜI s 29 


Một số nhà khoa học đã thực nghiệm nụ cười nhân tạo 
trên các con chuột. Người ta dùng dụng cụ kích hoạt một 
cách chừng mực lên bụng và nách những con chuột như làm 
trên con người. Sau đó, họ tiến hành đo bằng máy những 
phản ứng cảm xúc của con chuột và đi đến kết luận rằng nó 
có phản ứng rất tích cực được hiểu đồng nghĩa với khái niệm 
hạnh phúc. 


Thí nghiệm thứ hai, họ cho các con chuột giao cấu với 
nhau và đo độ phản ứng trên não của nó. Kết quả cho thấy độ 
rung cảm không nhiều so với nụ cười được kích hoạt ngay 
vùng bụng và vùng nách. Cuối cùng người ta đi đến kết luận, 
bản chất của nụ cười cũng có được niềm vui như khi thể hiện 
quan hệ giới tính trong các chủng loại động vật khác nhau. 
Mặc dù nghiên cứu đó chưa trải nghiệm đối với con người, 
nhưng chúng ta có thể khăng định, cười là sản phẩm đặc biệt 
của con người mà ít khi loài động vật khác có được những 
biểu hiện tương tự. Một số con vật được huấn luyện trên 
các rạp xiếc có thê làm được việc đó một cách có điều kiện, 
nhưng nhìn chung chủng loài động vật không thê làm được 
ở mức độ phổ quát hóa. Cho nên được thân người là một 
phước báu để trải nghiệm nụ cười. Không cười là tự đánh 
mắt quyên lợi mà bản chất hạnh phúc cho phép chúng ta trải 
nghiệm ở phương diện này hay phương diện khác. 

ĐỪNG LẠM DỤNG NỤ CƯỜI ĐỂ MUA VUI 


Việc sử dụng nụ cười sai phương pháp khiến người trải 
nghiệm cũng phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí cả cái chết. 


Thời nhà Châu của Trung Quốc, có một vị vua tên U 
Vương đem lòng yêu thương người đẹp Bao Tự. Nét đẹp của 
Bao Tự khiến ai ngắm nhìn đều có cảm giác mê đắm. Tuy 
nhiên, nàng không bao giờ nở một nụ cười. Vẻ đẹp quyền rũ 


30 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


cộng nét buồn u uất càng làm cho nhà vua bị thách đồ quyền 
lực. Trong khi cung tần, mỹ nữ triều đình luôn tìm cách thê 
hiện nụ cười duyên dáng gây sự chú ý đối với nhà vua, còn 
Bao Tự thì không làm việc này. Nhà vua bị chạm tự ái nên 
càng quan tâm để ý nhiều hơn, ông đem lòng thương tưởng 
sống chết với Bao Tự và tìm mọi cách để nàng nở nụ cười 
nhưng đều thất bại. Nhà vua truyền lệnh cho hầu cận thăm 
dò Bao Tự thích cái gì nhất và biết rằng nàng rất vui khi nghe 
âm thanh xé vải lụa quý. Mỗi khi nghe âm thanh đó, bao giờ 
Bao Tự cũng nở nụ cười. Nhà vua bèn ra lệnh cho các quan 
đại thần mua về tất cả những loại lụa quý nhất xé cho Bao 
Tự nghe. Giai đoạn đầu Bao Tự còn cười nhưng về sau nàng 
không cười nữa. 

Nhà vua lại tìm người hiến kế, Quách Công được mời về 
triều đình và đưa ra kế sách làm vua hài lòng. Đó là đốt lửa ở 
quãng Ly Sơn, Vạn Lý Trường Thành nhằm gạt các nước chư 
hầu. Khi các nước chư hầu đem quân đến viện trợ, thấy nhà 
vua đang vui đùa với Bao Tự, họ sẽ tru nghỉu quay trở vỀ, sự 
kiện tình cờ như thế ắt làm Bao Tự vui. U Vương liền nghe 
theo lời khuyên sai lầm và tai họa của Quách Công. Ông 
đã đến Ly Sơn ở quãng những hỏa đài và ra lệnh châm lửa 
đốt hỏa đài. Các nước chư hầu thấy lửa ngày càng lớn, nghĩ 
rằng có đại họa của giặc phương Bắc, thường là dân Khương 
Nhung và Hung Nô, nên cất quân đến viện trợ theo khế ước 
mà họ đã ký với U Vương. Đến nơi thì thấy nhà vua đang ân 
ái cùng Bao Tự. Khi nhìn hàng đoàn tướng lĩnh, quân binh 
các nước chư hầu quỳ mọp dưới chân nhà vua chờ lệnh, Bao 
Tự đã bật cười nghiêng ngả và nhà vua nhờ đó mà thấy lòng 
hạnh phúc theo. 


Các nước chư hâu rút quân về với tâm trạng âm ức nghĩ 
răng mình bị nhà vua chơi trác. Tin này lan truyên ra, bọn 


THIỀN NỤ CƯỜI s 3l 


Hung Nô và mọi rợ Khương Nhung liền cất quân đến đánh 
một cách bất ngờ làm quân lính và hầu cận của U Vương 
không thê nào trở tay kịp. Một số lính sống sót chạy đến các 
hỏa đài phát hỏa ra hiệu lệnh cầu cứu. Lần này, các nước 
chư hầu nghĩ rằng nhà vua lại muốn gạt mình lần thứ hai nên 
không một tướng lĩnh nào ra lệnh cho binh lính đến viện trợ. 


Kết quả, U Vương bị giết chết và Bao Tự bị bắt về làm 
tù binh nô lệ tình dục. Câu chuyện lịch sử Trung Quốc cho 
chúng ta thấy cái giá phải trả cho nụ cười của người đẹp là 
mắt nước. Từ đó họ có thành ngữ: “Nhát tiếu khuynh thành, 
tái tiều khuynh quốc”. Một nụ cười của người đẹp làm nghiêng 
thành đồ nước, cười thêm lần nữa làm mất luôn cả quốc gia. 
Nhà vua đam mê sắc đẹp và mê nụ cười của sắc đẹp nên hại cả 
bản thân đo vì bày mưu lập kế làm mất lòng tin của quần thần 
và các nước chư hầu. 


Sự cười của việc thỏa mãn khoái lạc giác quan là một tai 
họa. Cười đó gọi là cười ham vui mà kinh Địa Tạng nói “ham 
vui khổ vô cùng”. Cái cười trên sân khấu như Gala Cười, 
phần lớn cũng chỉ chọc vào những cái tục mà về phương diện 
văn hóa người ta không thê hiện nó. Cho nên trên sân khấu, 
họ hợp thức hóa đem đến cho cả người thực hiện lẫn người 
xem những trận cười sảng khoái. Thậm chí người ta phải tốn 
rất nhiều tiền để mua những trận cười trên Gala hay sân khấu 
cười nói chung. Cái cười này là cái cười thỏa mãn khoái lạc 
giác quan, có tích cực nhưng đôi khi rất tục. Chạy theo nền 
văn hóa cười thiếu chọn lọc như thế, đôi lúc mình trở nên tục 
tĩu, ngớ ngắn và đánh mắt một phần giá trị tư cách con người. 
GIÁ TRỊ TRỊ LIỆU CỦA NỤ CƯỜI 


Đề cho cười trở thành một phương tiện trải nghiệm thiền, 
giải phóng những nôi đau thì ta phải biệt cách thê hiện nó 


32 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


thành công. Trước nhất, ta cần phải năm rõ giá trị trị liệu thê 
xác bằng nụ cười đúng phương pháp thiền. Nhà văn Mỹ tên 
Norman Cousins, sinh năm I915 qua đời năm 1990, được 
xem là tác giả đầu tiên đã phân tích về liệu pháp nụ cười 
trong chữa bệnh. Nhưng tắt tiếc phong trào của ông chỉ dừng 
lại ở tâm lý học và trong một số giới trí thức. Người ta chưa 
được phổ quát hóa như trường hợp bác sĩ Madan của Bom- 
bay Ấn Độ. Vào năm 1979 ông Norman Cousins xuất bản 
cuốn “4nafomny oƒ Laughs”, tạm dịch là “Giải phẫu nụ cười”, 
đó là từ gọi nôm na còn nguyên văn tác phẩm của ông là 
“Anafomy oƒ an ilIness”, tức là “Giải phẫu một chứng bệnh”. 
Khi phân tích về những chứng bệnh, ông kết luận, phần lớn 
do con người thiếu nụ cười mà ra. Dù bệnh ở mức độ nhẹ 
nhưng thiếu việc trải nghiệm nụ cười cũng làm cho sự trầm uất 
gia tăng dẫn đến bệnh ngày càng tăng trưởng, kháng thể suy 
giảm, cái chết diễn ra sớm hơn. Bề tắc khiến người bệnh trở nên 
tuyệt vọng thậm chí muốn tự vẫn. Thông qua tác phẩm này, ông 
đề nghị mỗi người hãy thực tập cho mình những nụ cười tươi 
đẹp đề trải nghiệm hạnh phúc trong cuộc đời vốn quá nhiều nỗi 
khổ niềm đau và những điều không như ý. 


Theo y khoa, nụ cười tự nhiên hay nụ cười nhân tạo đúng 
phương pháp đều có tác dụng tốt cho cơ hoành, nghĩa là độ 
liên hệ giữa vùng ngực và vùng bụng được chuyên động tối 
thiểu mười tám lần so với mức bình thường chưa có nụ cười 
diễn ra. Nhờ đó, khí phối được lưu thông một cách dễ dàng 
hơn, máu theo đó đến tim đầy đủ hơn, những cơ liên sườn hay 
cơ mặt được kích thích, sự sảng khoái và kháng thể gia tăng. về 
phương diện y học, tác dụng trên cơ thê từ nụ cười có phương 
pháp rất lớn, chưa chắc ta uống nhiều thang thuốc bổ mà có 
được. Uống thuốc bồ thường dẫn đến sự dư thừa tạo ra các loại 
bệnh tật khác. Nụ cười cho ta cơ chế tự điều chỉnh những trục 


THIỀN NỤ CƯỜI s 33 


trặc trong lục phủ ngũ tạng và những bề tắc nói chung, cho nên 
giá trị của nó tôt đẹp mà không có phản ứng phụ. 


Ngoài ra, các nhà y khoa còn chứng minh cho chúng ta 
thấy khi thực hiện một nụ cười thì chất endorphin từ bộ não 
được tiết ra nhiều, có khả năng làm giảm đau tự nhiên. Nó 
tốt hơn hàng trăm lần so với các loại thuốc giảm đau như 
paracétamol, v.v... vì các loại này ít nhiều liên hệ đến bao 
tử, gan, và nhiều bộ phận khác trên cơ thẻ. Trong khi đó, chất 
giảm đau tự nhiên endorphin sẽ giúp chúng ta điều chỉnh đau 
nhức mà không cần tốn tiền mua thuốc và cũng không cần 
phải đi bác sĩ. 


Các bác sĩ khuyên rằng, bệnh nhân của các chứng bệnh 
nan y như ung thư nếu mỗi ngày thực tập cười trung bình từ 
năm đến mười lăm phút thì tuổi thọ người đó kéo dài thêm 
tối thiểu vài ba năm. Từ sự hỗ trợ của nụ cười, nếu ta duy 
trì được niềm hoan hỷ và buông xả lâu hơn theo phương 
pháp thiền nụ cười của Phật giáo, đôi lúc ta có thể vượt qua 
những chứng bệnh nan y này. Nhiều bệnh viện trên thế giới 
đã thí nghiệm với kết quả xác suất tương đối giống nhau, cho 
nên việc áp dụng nó sẽ có giá trị trị liệu rất lớn. Rất tiếc là 
hiện nay tại các bệnh viện, người ta lại không truyền bá hoặc 
không để trong các số tay hướng dẫn cho bệnh nhân những 
hình ảnh cười, hình ảnh thái độ sống tích cực, những cách 
giải quyết vấn đề, những nghệ thuật buông xả đề bệnh nhân 
ngoài việc nhận các dịch vụ y tế từ bệnh viện, từ bác sĩ gIiỏI 
và những trị liệu y khoa khác, còn nhận được sự hỗ trợ trong 
tự thân đề tự điều chỉnh những trục trặc. Có như vậy, kết quả 
trị liệu sẽ đảm bảo cao hơn nhiều so với việc ta chỉ trị một 
cách bình thường về phương diện vật lý. 


Chất thứ hai y khoa cũng đã xác định có thể được tạo ra 
qua tiên trình của nụ cười tự nhiên, đó là aldrénalin có khả 


34 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


năng giúp con người sảng khoái, nhanh nhẹn, nhạy cảm và 
có thái độ tinh tấn hơn. Nếu ta làm cho chất này xuất hiện 
nhiều lần thì người đó có thê tự điều trị chứng bệnh mất ngủ. 
Chứng mất ngủ phần lớn liên hệ đến trạng thái buôn bực, sân 
hận, khổ đau, tức tối, bực đọc. Nó trì ức trong tâm, đè nặng 
dòng cảm xúc, làm cho ý thức con người tiếp tục hoạt động 
vào ban đêm mà lẽ ra đó là thời gian cần thiết dành cho giấc 
ngủ, kết quả họ bị mất ngủ trắng đêm. Sau đó họ sẽ có nhu 
cầu tìm đến bác sĩ để được uống thuốc ngủ. 


Thuốc ngủ ban đầu diễn ra như là sự hỗ trợ cho chúng ta 
đỡ mất sức khoẻ vào ngày hôm sau, nhưng nó lại tạo nên sự 
lệ thuộc về thân và tâm lý. Hôm nào không uống thuốc ngủ 
đúng đô yêu cầu, thì chúng ta có cảm giác mình sẽ không 
thê ngủ được. Đó là một nỗi ám ảnh tâm lý. Sau thời gian 
sử dụng thuốc ngủ thì liều lượng thường gia tăng. Nếu trước 
đây ta uống nửa viên thuốc là có thể ngủ được thì sau một 
thời gian ta có nhu cầu uống một viên, rồi viên rưỡi v.v... cứ 
như thế mà tăng dần. Hậu quả trí nhớ của ta bị giảm dần đều, 
vì thuốc ngủ gây phản ứng ức chế bộ nhớ, khiến thần kinh 
mỏi mệt dẫn đến tình trạng bị tê liệt không thể hoạt động 
được nữa, do vậy giấc ngủ diễn ra. Ngủ như thế rất tiêu cực. 


Thực tập cười trước khi đi ngủ là phản ứng tích cực. Nó 
phóng thích những căng thăng trên cơ bắp, căng thắng trong 
dòng cảm xúc, do vậy giấc ngủ diễn ra dễ dàng. Đối với lục 
phủ ngũ tạng, nụ cười giúp dạ dày co bóp tạo tiến trình hô 
hấp tích cực, làm giãn nở các phế nang, kích thích dịch tiêu 
hóa, đồng thời trị được các chứng bệnh như táo bón và rối 
loạn hệ tuần hoàn nói chung. Rất đơn giản nhưng nó lại có 
hiệu quả trị liệu lớn. Ngoài ra, nụ cười còn có khả năng thư 
giãn các cơ bắp, xoa bóp nội tạng, làm giảm chứng phong 
thấp và thấp khớp. Đây là một chứng minh mới của y khoa 


THIỀN NỤ CƯỜI s 35 


ngày nay, không phải chỉ liên hệ đến những chứng bệnh 
thuộc hệ tuần hoàn, hô hấp, các cơ mà những bệnh về xương 
khớp cũng được giải quyết, vì tất cả bệnh xương khớp đều 
liên hệ đến hệ thống thần kinh. Có ba loại hệ thống thần kinh: 
thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác và thần kinh thực 
vật. Trong đó, thần kinh ngoại biên và cảm giác liên hệ đến 
các cột sống, các đốt xương sông của chúng ta trên toàn bộ 
cơ thể. Khi ta bị thấp khớp, đau nhức xương, đó là sự chèn 
ép các dây thần kinh ít hoặc nhiều với các đốt xương, do vậy 
cảm giác đau xuất hiện. Thực tập cười đề kích thích cơ phá 
VỠ sự chèn é ép này, độ giãn nở được diễn ra, mức độ đau hạ 
xuống đáng kẻ. 


Cụ thể, ai đang đau nhức răng hay đau bụng mà xem 
những bộ phim hài có nội dung tích cực như phim Charlot 
hay những kịch cười có sự tham gia của Bảo Quốc, Hồng 
Nga, Hoài Linh, Minh béo... tức những nhân vật nỗi tiếng 
trong làng cười, thì tự động cái đau bị quên đi, vì ý thức lúc 
đó đang trải nghiệm trên niềm vui của ý thức, nó không còn 
cơ hội đề ý đến cái đau đang khống chế trên cơ thể chúng ta, 
do đó cái đau đang hiện hữu nhưng lại được vượt qua một 
cách tự nhiên và nhẹ nhàng. 


THỰC TẬP NỤ CƯỜI 


Năm 2009, chúng tôi đã tổ chức ba chuyên hành hương 
Ấn Độ, vào tháng ba, tháng tư và tháng mười. Trong cả ba 
chuyến này, chúng tôi đều thành lập hai câu lạc bộ cười trên 
hai xe, mỗi xe khoảng ba mươi hai thành viên. Sáng sớm 
chuẩn bị lên xe, tất cả đứng ở bãi cỏ của khách sạn để thực 
tập cười, khi lên xe cười thêm lần nữa, sau đó mới sinh hoạt. 
Chương trình sinh hoạt buổi sáng đôi lúc là tụng kinh DĐ¿ 
giáo, kinh Phước đức, kinh Từ Bi, kê tiếp là những chia sẻ về 
văn hóa, triết học, tôn giáo Ấn Độ dưới hình thức giao lưu, 


36 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


vẫn đáp hoặc những bài thuyết giảng. Khi khách hành hương 
được theo dõi các chương trình sinh hoạt như trên sẽ quên đi 
ý thức đề ý đến thời gian, vì đi từ Phật tích này sang Phật tích 
nọ phải mất vài trăm cây số mà đường lại xấu, đôi lúc mất 
mười tiếng hoặc mười một tiếng mới tới nơi, tham quan chỉ 
được một hai tiếng lại phải lên xe đi tiếp. 


Nếu không có những chương trình như thế sẽ rất mệt 
mỏi. Trên xe, ai ngồi những hàng ghế phía sau thì bị tưng, 
nhảy vì độ dẫn xóc khá nhiều. Chúng tôi yêu cầu tất cả cùng 
quán tưởng mình đang nằm trên ghế massage toàn thân. Ghế 
massage này thúc đây máu huyết lưu thông, ta có cảm giác 
được đấm bóp nhẹ nhàng, thoải mái và sau khi được đấm 
bóp, ta có một giác ngủ ngon lành. Đề giữ giác ngủ chúng tôi 
mở băng nhạc Phật giáo với những điệu nhạc du đương trầm 
bổng. Đây cũng là nghệ thuật giúp chúng ta đỡ cảm thấy 
thời gian quá lâu. Sau khi cười thoải mái trên xe, chỉ cần ngả 
người ra sau là chúng ta có thể ngủ được. 


Cách quán tưởng thứ hai để hỗ trợ cho nụ cười, đó là ý 
nghĩ mình đang nằm hay đang ngồi trên chiếc xe hơi của 
chính mình, hoặc xe bus ở quê hương mình. Phần lớn Việt 
kiều đều có xe hơi đi làm. Việt Nam thì không phải ai cũng 
có xe hơi vì đường sá chật hẹp, xe hơi bán với giá cao gấp ba 
lần so với Hoa Kỳ. Do vậy ta có thể quán tưởng mình đang 
ngồi trên xe bus tại Việt Nam, hoặc đang ngồi trên chiếc 
xe gắn máy của bản thân để đỡ có cảm giác lạ chỗ. Mắt 
ngủ là do chúng ta bị lạ chỗ, lạ múi giờ. Sự chênh lệch giờ 
giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như Ân Độ, khoảng từ tám 
đến mười hai giờ. Đêm bên này là ngày bên kia, đang đi 
giữa ban ngày của Ấn Độ thì thói quen giờ ngủ đến, khiến 
chúng ta ríu mắt lại. Trong tình huống đó, chúng ta phải 
quán tưởng rằng mình đã về nhà, mình đang ở trên chiếc 


THIỀN NỤ CƯỜI s 37 


giường của chính mình, được như thế thì việc lệch múi giờ 
và lệch địa dư không ảnh hưởng. 


Làm từ thiện tại bốn khu Phật tích, trước khi phân phối 
những tặng phẩm đến các thành viên đại điện cho các gia đình 
nghèo ở khu vực xung quanh Phật tích, chúng tôi yêu cầu họ 
thực tập cười. Người Ấn Độ sống ở những khu vực nghèo 
thường trông già trước tuổi. Một bà mẹ hoặc một người cha 
đang ấm em bé trên tay, chúng ta cứ tưởng bà ngoài năm 
mươi tuổi hay ông ta khoảng sáu mươi tuổi nhưng trên thực 
tế họ chỉ ngoài hai mươi. Vì nỗi bất hạnh, nghèo khó, vất vả 
lao động chân tay diễn ra nhiều năm tháng, thậm chí từ đời 
này qua kiếp nọ, mà họ mất hắn nụ cười. Trên gương mặt 
bao giờ cũng hiện diện vô SỐ nếp nhăn, sự mệt mỏi, bần hàn. 
Chúng tôi yêu cầu họ cười và khi thực tập cười, chúng tôi 
chụp hình, quay phim thấy ai cũng đẹp. 


Chúng ta hãy cười. Mỗi người có thê cười theo cách riêng 
của mình và khi cười, chúng ta phải quán tưởng hơi thở trược 
khí đang được tống khứ ra ngoài. Nỗi đau, nỗi buồn giận, sự 
căng thắng, uất hận, bế tắc, tuyệt vọng cũng đi theo trược 
khí này. Sau đó ta hít thở thật sâu và quán tưởng rằng không 
khí trong lành, niềm vui, hạnh phúc, bình an, sự hanh thông 
trong cuộc đời sẽ có mặt trên từng lớp tế bào của ta, trên từng 
giây trải nghiệm của ta và ta là người hạnh phúc nhất. 


Thiền Phật giáo chủ yếu giúp chúng ta quán tưởng. Còn 
nếu cười kha kha thì nụ cười chỉ có giá trị trị liệu vật lý ở 
một mức độ tương đối. Thêm quán tưởng thì ta đạt hiệu quả 
vừa vật lý vừa tâm lý, do đó giá trị của nụ cười sẽ cao hơn 
nhiều lần. Hãy cứ cười thoải mái, cười lớn tiếng, đừng ngại. 
Chúng ta tập cười đề trị bệnh, và khi cười như thế, ta sẽ thấy 
đời mình thăng hoa. 


38 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Đề hỗ trợ nụ cười, chúng tôi đề nghị mỗi người hãy mua 
cho mình một cái gương soi. Mỗi khi buồn, chúng ta mở 
8ương ra xem sắc mặt mình đóng băng lạnh giá, căng thăng 
và xấu xí. Tương phản với tâm gương, mình thấy không được 
hạnh phúc thì hãy tập cười. Đừng quan tâm nêu có ai nói 
mình bất bình thường, cứ tập nở nụ cười thật vui. Thực tập 
như thế, ta khác với bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân tâm thần 
ngồi cười cả ngày mà không biết cười cái gì, đó mới là bất 
bình thường. Còn ta bình thường, sử dụng cái bình thường 
một cách có dụng ý để giải quyết những bắt bình thường thì 
ta sẽ thành công. 


Gala cười là gì? Là nghệ thuật tạo ra những bất ngờ trong 
lời đối thoại, trong diễn xuất, trên gương mặt... Những người 
làm nghề đó thì gương mặt phải tiếu lâm, nhìn vào là muốn 
cười, họ diễn thêm chút nữa có thể khiến ta cười nghiêng 
ngả từ lúc này qua lúc khác. Chúng ta có thể mua sẵn đĩa hài 
phục vụ cho những lúc tâm trạng chán chường, buồn bã. Hãy 
có găng thực tập, đang lúc cười hãy quán hình tượng của Bồ 
tát DI Lặc hoan hỷ, độ lượng vượt qua bất hạnh một cách dễ 
dàng chứ không ức chế trong tâm. 


Trung bình một ngày ta nên cười mười lần, mỗi lần 
khoảng tám chín giây. Cười nhiều quá không có tác dụng, 
cho nên ta phải chia thời lượng của nụ cười ra thành nhiều 
thời gian khác nhau. Ba thời sáng, trưa và chiều tối, cứ mỗi 
buổi, ta cố gắng trải nghiệm nụ cười hai ba lần. Ai ở nhà một 
mình có thể cười thoải mái, còn nếu có người lớn đang ngủ 
thì hãy ra công viên thực tập cười. 

NỤ CƯỜI TRONG CHÁNH PHÁP 


Vào thời đức Phật, có một vị tu sĩ xuất thân là quan triều 
đình. Ong rât liêm chính, chí công, vô tư. Vì liêm chính nên 


THIỀN NỤ CƯỜI s 39 


ông làm mất lòng, nhiều người, ai cũng tạo thù nghịch đối với 
ông. Ông cảm thấy ức chế nên từ quan về ở ẩn. Thời gian ở 
ân, ông được tiếp xúc với các tu sĩ Phật giáo và nhận thấy đây 
là con đường tâm linh lý thú. Tìm hiểu ra, ông biết họ đang tu 
học dưới sự hướng dẫn của đức Phật Thích Ca, cho nên ông 
đến xin đức Phật trở thành người tu. 


Một hôm sau khi nghe thuyết pháp, theo thường lệ mọi 
người đứng dậy đi nhiễu quanh đức Phật ba vòng theo chiều 
kim đồng hồ rồi về, có người đảnh lễ, có người xá chào. Ai 
cũng ra về, đức Phật cũng đã đi nhưng chỉ có ông ngồi tại chỗ 
và cười mỉm một mình, nụ cười của ông nhẹ nhàng và bình 
an. Các thầy tu trẻ khác nhìn thấy nghĩ rằng ông bị căng thần 
kinh, hay bất bình thường. 


Sau đó, câu chuyện này được trình lại với đức Phật, đức 
Phật nói ông ta không bị tâm thần mà ông đang trải nghiệm 
những hạnh phúc trong đời sống của người tu. Khi còn là quan 
trong triều, vì nghiêm túc quá nên dẫn đến tình trạng “zước 
trong không có cá”, người quá nghiêm túc không có bạn cho 
nên lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, mọi ứng xử với những 
người thân trở nên căng thắng. Bản thân căng thăng mà 
những người khác cũng mệt mỏi theo. Bây giờ đi theo đức 
Phật, trải nghiệm đời sống phóng thích những chấp trước về 
cảm xúc, lòng ông cảm thấy dâng trào vui Sướng. Nếu ông 
đến với đạo Phật sớm hơn thì ông đâu có khổ mây mươi năm 
như thế, ông cũng không cần phải trở thành thầy tu mà vẫn 
biết cách chuyên hóa khổ đau, làm một vị quan thanh liêm 
thanh trừ những tệ nạn tham nhũng, hối lộ, sàm tấu,... góp 
phần xây dựng đất nước hưng thịnh, thái bình, và bản thân 
vẫn được bình an vô sự. 


Ông trải nghiệm và cảm thấy hạnh phúc. Là một tu sĩ 
không có tâc đât trong tay, không tiên bạc, chỉ có ba chiêc y 


40 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


một bát, mỗi ngày đi ăn xin nhưng lòng tràn đây an lạc. Đó 
là nguyên nhân nụ cười của ông. 


LIỆU PHÁP NỤ CƯỜI THIỀN QUÁN 


Hạnh phúc thuộc về dòng cảm xúc, nó vượt lên trên rất 
nhiều so với các thỏa mãn giác quan. Sự sung sướng của 
hạnh phúc thông qua nụ cười tồn tại rất lâu. Các nhà khoa 
học đã chứng minh, mỗi niềm vui tồn tại không quá chín 
giây trên bộ não, ai khéo luyện tập thì có thê kéo dài tối đa 
hai mươi giây, sau đó nó sẽ xen tạp vào những dòng cảm xúc 
khác, hay những mối lo, những mối quan tâm khác. 


Xem Gala cười ba mươi phút, tối thiêu chúng ta có cơ 
hội cười mười lần hoặc hai mươi lần. Ai tập được nhiều 
nụ cười mỗi ngày, thì người đó không còn căng thăng nữa, 
ngược lại, thấy rất thoải mái. Các hoa hậu lên sân. khấu, 
ngoài hình dáng đẹp, áo đẹp, thích hợp với màu sắc ánh 
sáng trên sân khấu trong giờ biểu diễn, họ còn phải luôn 
nở nụ cười thật tươi, trước khi trả lời phỏng vấn cũng phải 
cười. Ứng viên xin việc làm muốn được giám đốc chọn 

cũng phải nở nụ cười thường trực trên môi. Do đó, cười là 
nghệ thuật dẫn đến thành công. 


Trị liệu tâm lý của nụ cười là giảm đi sự căng thắng phần 
lớn do áp lực công việc, giao tế, sự bận rộn trong cuộc sống. 


Vừa rồi, chúng tôi dẫn một phái đoàn Úc châu mang tên 
là From The Heart Australia, đây là nhóm thiện nguyện chăm 
sóc sức khỏe các bệnh nhân nghèo. Họ sẽ có mặt sau một 
tuần nữa để làm công việc phụng sự đóng góp miễn phí. 
Chúng tôi đưa họ đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Bà Rịa Vũng 
Tàu. Tại đây có năm trăm trại viên trong đó, ba trăm tám 
mươi người bị tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt là dạng 
tâm thần nhẹ, nó không xuất hiện 24/24 g1ờ mà nó gián đoạn, 


THIỀN NỤ CƯỜI s 4l 


có những biêu hiện thất thường nhưng cũng có những ngày 
tháng họ sông bình thường. 


Ban giám đốc trung tâm phân nhóm bệnh nhân làm hai 
loại, tâm thần nặng và tâm thần nhẹ. Dạng tâm thần nhẹ được 
đưa vào nhiều khu nhà, mỗi khu vài chục người, cửa mở 
thoáng để họ sinh hoạt bình thường. Trong mỗi căn nhà có 
một tỉ vi để họ thưởng thức, đến giờ kẻng hiệu lệnh thì họ 
vào nhà ăn, sau đó họ lao động công ích như trồng rau, câu 
cá, lao động tay chân do ban giám đốc phân công. Còn dạng 
tâm thần nặng bị giữ trong căn phòng kín, bên ngoài khóa 
chặt. Những người đó thích nói thích cười, thể hiện những 
hành vi bất bình thường. 


Ba năm trước, khi đến đây lần đầu tiên, chúng tôi chưa 
có kinh nghiệm nên các phần quà đều sắp xếp như nhau. Quà 
nào cũng giông nhau, gồm bột ngọt, kem đánh răng, xà bông, 
bánh kẹo... Ban giám đốc cũng quên hỏi quà gì mà cho phép 
chúng tôi vào phát tự do. Khi phát cho nhóm tâm thần nặng, 
vừa câm gói quà trên tay, họ xé bao nylon ngay lập tức. Họ 
cầm bàn chải đánh răng nhai ngấu nghiên, có người nhai cục 
xà bông một cách ngon lành. Lúc đó bộ phận y tế và các nhân 
viên của trung tâm phát hoảng, phải yêu câu chúng tôi cùng 
xông vào bất chấp mọi chuyện xấu có thê xảy ra, nhằm ngăn 
cản và lẫy lại các phần quà. Mục đích chính là lấy lại xà bông 
và bàn chải đánh răng, chỉ để lại cho họ bánh kẹo. Từ đó về 
sau chúng tôi rút kinh nghiệm, quà cho người tâm thần nặng 
thì không có những thứ này. 


Người bị tâm thần nhẹ có thê tự chăm sóc mình, họ tự 
tăm rửa, giặt giũ, làm việc sinh hoạt mà không cần sự hỗ 
trợ. Có một anh thanh niên điển trai đội nón tai bèo nghêu 
ngao bài hát về chiến tranh Việt Nam. Trong bài có những 
câu đại ý như sau, “đất nước Việt Nam đất nước của chiến 


42 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


tranh mấy ngàn năm, đất nước của phân chia, đất nước của 
tang thương, đất nước của đổ nát. Chúng tôi là nạn nhân của 
cuộc chiến, cho nên tất cả chúng ta cần có nhiệm vụ đóng 
góp để đất nước sớm thống nhất và hoà bình lập lại”. Anh 
hát xong, rồi nở nụ cười thật thoải mái. Chúng tôi có thê hiểu 
anh đã từng là bộ đội đi tác chiến và trở về trong trạng thái 
mắt bình thường. 


Hiện nay Hoa Kỳ đang báo động, số lượng các chiến sĩ 
tham chiến ở Afganistan, Irac trở về không hòa nhập với đời 
sống cộng đồng. Binh lính Mỹ được khích lệ bằng những 
chính sách an sinh xã hội rất cao. Chăng hạn đi lính ba năm, 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự về được ưu tiên 100% về mọi 
phương diện bao gồm, học đại học miễn phí và nếu có nhu cầu 
học tiến sĩ cũng không phải trả bất cứ khoản học phí nào. Những 
người thất nghiệp thích đi lính bởi vì có lương bồng và chính 
sách ưu tiên. Tuy nhiên, trở về họ lại không thể hòa đồng khi 
công việc họ được huấn luyện là giết, bắn, với mục tiêu phải 
chiến thắng, còn về xã hội là một phạm vi khác, công việc khác, 
cho nên mức hòa nhập cộng đồng rất khó khăn. Nhiều người 
lính khủng hoảng tâm lý dẫn đến triệu chứng thần kinh. 


Vừa rồi một vụ tai tiếng lớn nhất nước Mỹ diễn ra, một 
bác sĩ tâm lý của quân đội dùng súng AK bắn nã vào các 
bệnh nhân và các đồng đội, chết mấy chục người. Anh ta quá 
căng thắng nên bị ảo giác. Khi bắn, anh có cảm giác mình 
đang tự vệ, cứ nhìn các bệnh nhân, các đồng đội của mình 
là những kẻ thù nên nã súng bắn trước rồi sau đó bắn chính 
mình. Tức là khi ảo giác vượt ra khỏi dòng cảm xúc thì lúc đó 
anh cảm thấy mình có tội lớn. Cảm giác tội lỗi làm cho anh 
nghĩ rằng mình không nên sống nữa và tự kết thúc cuộc đời. 

Còn nhiều người khác bị tâm thần cứ thích cười, cười 
không cưỡng chế được, đó mới là mất bình thường. Chúng 


THIỀN NỤ CƯỜI s 43 


ta tập cười lại khác, cười phối hợp với thiền quán đề phóng 
thích những nỗi đau. 


TRONG NGHỊCH CẢNH HÃY CƯỜI KHÌ 


Giá trị nụ cười giúp chúng ta lạc quan, yêu đời, cảm 
thông, cởi mở, và bao dung hơn. Muốn thực tập nụ cười 
tốt thì chúng ta phải quán tưởng cảnh ngộ không như ý 
diễn ra trong cuộc đời mình không phải là sự chủ ý, mà 
nó chỉ theo nhân và duyên. Rất nhiều người có thói quen 
nghĩ rằng người ta cố tình hại mình nên mức độ bực tức 
làm cho mình mệt mỏi, ứng đối lại thì bị căng thăng theo. 
Nghĩ người ta không có chủ ý, chúng ta dễ dàng bỏ qua, 
tha thứ, cảm thông và giúp người đó vượt qua những khó 
khăn chung. 


Câu chuyện Trung Quốc kế rằng, có một người lái thuyền 
sống. trên sông nước. Buổi trưa anh ngả lưng ngủ trên mạn 
thuyền. Đang ngủ say, bỗng dưng có một chiếc thuyền nhỏ lao 
tới húc vào thuyền của anh. Quá bực tức nên phản ứng đầu tiên 
của anh là đứng dậy, hùng hồ chửi bới và nhảy qua thuyền kia 
xem ai có tình làm việc này. Đi tới đi lui trên thuyền kia mà 
chăng thấy người nào, anh trở về thuyền mình ngủ tiếp. 


Chuyện gì sẽ xảy ra nêu trên thuyền kia có người? Anh ta 
có thê lý giải đây là sự có ý, một sự quậy phá phải được trả 
đũa thích đáng, từ đó căng thăng diễn ra nhiều hơn. Trong 
mọi tình huồng không hài lòng, chúng, ta cứ nghĩ rằng người 
khác không cô tình làm mình căng thắng mà đó chỉ là nhân 
duyên đo điều kiện hoàn cảnh nên diễn ra như thế. Có như 
vậy chúng ta mới dễ dàng bỏ qua, và việc thực tập nụ Cười 
mới đạt kết quả cao. Bằng không chúng ta không thể tự nhiên 
được, nó sẽ có phần nào gượng gạo, và kết quả trị liệu sẽ bị 
giới hạn. 


44 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


HÃY CƯỜI HỒN NHIÊN 


Hạnh phúc của nụ cười giúp người thực tập có cảm giác hồn 
nhiên hơn. Các bác bảy tám mươi tuổi trở lên tập cười sẽ trở thành 
trẻ thơ. Trẻ thơ vốn rất thoải mái, bị đánh đập xong nó có thể cười, 
cha mẹ quở trách nó cũng bỏ qua mà cười. Cho nên người lớn tuổi 
nếu thực tập nhiều nụ cười sẽ trở nên rất hồn nhiên. 


Chúng tôi là người đầu tiên tại Việt Nam dấy khởi phong 
trào làm lịch hình chú tiểu. Những năm 2003-2004, các chú 
tiểu của chúng tôi rất đa dạng, có chú tiểu Việt Nam, chú tiêu 
người nước ngoài, chú tiêu châu Phi, chú tiểu da trắng... chú 
nào cũng nở nụ cười thật tươi. Lứa tuổi chúng tôi chọn chụp lịch 
chú tiêu khoảng chín tháng đến hai tuổi ruỡi, lớn tuổi hơn thì lại 
mất vẻ hồn nhiên. Nụ cười hồn nhiên làm cho bức ảnh rất đẹp, 
rất ăn khách, ai nhìn vào cũng thích. Trong nhà treo lịch có hình 
các chú tiểu cười hồn nhiên thì lòng chúng ta cũng hoan hỷ theo, 
còn nếu chọn hình bặm trợn, chắc chắn chúng ta cũng sẽ căng 
thăng theo. Ảnh hưởng tâm lý bao giờ cũng thê. 


Ta thực tập nhiều nụ cười thì gương mặt mình sẽ trở nên 
tươi mát, tính tình dễ chịu hơn, thư thái, an lạc hơn và ta có 
được sự lành mạnh. Ai sống nhiều với nụ cười thì người đó 
có sức sáng tạo rất cao. Còn lúc nào cũng căng thăng, bặm 
trợn thì không thê nào sáng tạo được, vì không bị ức chế này 
cũng bị những ức chế khác mà ức chế chính là những ô khóa 
nhốt năng lực sáng tạo của chúng ta trong ngục tù khổ đau. 
CƯỜI TAN MUỘN PHIỀN 

Giá trị nụ cười sẽ làm tan biến buồn phiền và gieo niềm 
vui cho người tiếp xúc. Chẳng hạn chúng ta vui vẻ hoan hỷ 
giúp đỡ một người nào đó. Sau động tác tiếp nhận sự giúp 
đỡ, người tiếp nhận sẽ cảm thấy hân hoan, thoải mái. Còn 
quát tháo, chửi bới, nói nặng nói nhẹ, người tiếp nhận không 


THIỀN NỤ CƯỜI s 45 


thể nào cảm thấy vui được. Cho nên khi gieo niềm vui cho 
người khác phải thể hiện niềm vui thực sự trong tâm thì 
người tiếp nhận mới cảm thấy bình an, đó là sự tương tác rất 
có tác dụng. 


Cười là động tác đang diễn ra. Tâm lý con người có thói 
quen quay về quá khứ nhất là những quá khứ khổ đau bất 
hạnh. Mỗi khi chúng ta liên tưởng thì nỗi khổ niềm đau lại 
trỗi dậy thêm lần nữa và bất hạnh sẽ còn hoài. Nhiều người 
cứ đề tâm mình lo canh cánh về tương lai như một hoàn cảnh 
chưa có thật. Nỗi lo buồn rầu chạy theo tương lai và hiện tại 
bị đánh mắt. Chúng ta quay về với hiện tại, cười thoải mái thì 
sẽ sống an lạc hạnh phúc ngay tức khắc, đó gọi là “hiện tại 
lạc trú”, một phương pháp trải nghiệm thực tập thiền thông 
qua nụ Cười. 


Mỗi ngày, chúng ta thực tập tám lần đồng nghĩa ta đang 
sông với hiện tại tám lần. Người sống với hiện tại thì năng 
lượng sẽ gia tăng, còn sống với quá khứ hay lao theo tương 
lai thì năng lượng bị đốt cháy dẫn đến mắt hạnh phúc. 


Nhiều người già háp mà ta thường gọi “c ñon”, chưa 
tròn ba mươi tuổi nhưng lại khó tính, căng thăng nên trở 
thành già. Những người này đi tới đâu mỏi mệt tới đó, mệt 
cho chính mình và mệt cho người, vì lúc nào họ cũng trách 
móc, đồ lỗi, quy trách nhiệm v.v... không thê tạo ra sự dễ 
thương gần gũi được. Nét tươi trẻ của người trải nghiệm nụ 
cười thiền giúp người đó đắc nhân tâm, dẫn đến nhiều thành 
công trong cuộc đời, nhất là hoạt động ngoại giao trong các 
tương quan xã hội, công việc bán hàng, giao tế, tiếp xúc hay 
công tác quản lý. Gương mặt vui tươi nở nụ cười trước nhất 
luôn gây được thiện cảm. 


Chúng tôi nhận thấy các nhân viên bán hàng ở Hoa Kỳ 


46 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


được huấn luyện cực kỳ kỹ lưỡng. Người mua hàng có thê 
khó tính, chê trách chất lượng kém, mẫu mã không đẹp, cô 
tình hạ giá mặt hàng đủ kiêu, nhưng người bán hàng không 
được phép phật lòng, lúc nào họ cũng VUI, cũng Cười, không 
tranh luận. Họ cô găng làm sao đê người mua hàng cảm thấy 
hài lòng khi bỏ ra một khoản tiền cho dịch vụ mua bán đó. 
Người Hoa Kỳ còn đánh tâm lý người mua thêm nữa, đó 
là chính sách hàng mua sử dụng trong ba mươi ngày được 
quyền đổi lại miễn phí, thậm chí không cần đổi ngay cửa 
hàng đã mua mà có thể đổi ở bất cứ nơi nào trên toàn nước 
Mỹ nếu đúng đại lý hãng đó. Thường thì người nước ngoài 
không gian dối cho nên không có tình trạng giả vờ không hài 
lòng để dùng miễn phí trong một tháng, sau đó tiếp tục dùng 
những mặt hàng khác. 


Tuy nhiên, ở cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã từng 
có một ca sĩ nỗi tiếng chơi trác rôi bị tố trác. Cứ mười mây, 
hai mươi ngày cô đến những thương hiệu tên tuổi trên thế 
giới mua những mặt hàng áo quần đẹp nhất, đắt tiền nhất rồi 
về thực hiện biểu diễn trên sân khấu, sau đó đem trả lại giả 
vờ không hài lòng. Người ta nghi ngờ không hiểu tại sao cô 
này trả hàng quá nhiều lần nên cho người theo dõi. Phát hiện 
đây là một ca sĩ biểu diễn nên người ta chụp hình quay phim, 
và thưa ra tòa. Tòa đã xử phạt cô rất nặng vì lợi dụng sự tín 
nhiệm của người bán hàng và luật tự do trong bán hàng. Báo 
chí đưa tin rằm rộ làm mắt mặt người Việt Nam. 


Đó là chính sách bán hàng, một nghệ thuật làm người 
khác hài lòng. Sở đĩ người ta làm được như thế vì họ tự tin 
về chất lượng sản phẩm của họ, giá cả phải chăng, mẫu mã 
đẹp. Họ tung sản phẩm ra thị trường bán khuyến mãi, mặc 
dù lời ít nhưng bán được SỐ lượng cao, và không sợ hàng bị 
trả lại. Do đó với mặt hàng này, người tiêu dùng ắt phải hài 


THIỀN NỤ CƯỜI s 47 


lòng, ngoài ra, sự hỗ trợ của nụ cười giao tiếp cũng góp phần 
mang lại thành công. 


Nhân viên giao tiếp, bán hàng, quản trị mà không có nụ 
cười thì sớm muộn cũng bị thuyên chuyên hay sa thải bởi 
nếu không sẽ mất khách hàng. Khách hàng được quyền chửi 
mắng người bán nhưng người bán hàng không được quyền 
chửi mắng lại. Nhiệm vụ người bán hàng là làm sao đạt doanh 
thu chứ không phải thắng thua trong các giao dịch cãi vã, chửi 
bới. Người ta nghĩ đến hiệu quả công việc chứ không phải kết 
quả. Kết quả thì đơn giản, ai có năng lực sẽ làm được nhưng 
hiệu quả đòi hỏi đến kỹ năng tâm lý và sự huấn luyện. 

NỤ CƯỜI VÀ CHÁNH NIỆM VỚI HƠI THỞ 


Trong bài kinh Mười sáu pháp quán niệm hơi thở thuộc 
kinh ?ung Bộ, đức Phật phân chia bôn đôi tượng gôm bôn 
quán niệm, theo đó, ta có thê liên kêt với nụ cười chánh niệm. 


- Đối tượng thứ nhất là cơ thê. 

- Đối tượng thứ hai là dòng cảm xúc. 

- Đối tượng thứ ba là tâm. 

- Đối tượng thứ tư là các ý niệm trong tâm. 


Bồn động tác hơi thở ra vào liên hệ đến nó đều gắn liền 
với hơi thở thật sâu và thật ngắn, cộng với ý thức ta phải trải 
nghiệm đong đo tính đếm chuẩn xác hơi thở sâu cạn ra vào. 
Không để ý tới nó thì việc thực tập thiền không có hiệu quả. 

Nếu phân tích cả mười sáu động tác thì đài dòng cho nên 
chúng tôi chỉ rút lại phần quán về tâm rất ấn tượng. Đức Phật 
dạy “4n tịnh toàn thân tôi thở vào, an tịnh toàn thân tôi thở 
ra. An tịnh toàn tâm tôi thở vào, an tịnh toàn tâm tôi thở rđ`. 
Thân tâm là hai đối tượng chính có cảm xúc, có đối tượng 
nhận thức, nên chỉ cần quán chiếu. 


48 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


An tịnh bao gồm an lạc và thanh tịnh. An lạc phản ánh 
trạng thái hỷ lạc bên trong, không phải do gắng gượng, cũng 
không phải do thỏa mãn các nhu cầu giác quan mà là một tiễn 
trình làm chủ được dòng cảm xúc, và để làm chủ được nó thì 
những hỗ trợ quán tưởng rất cần thiết. Chẳng hạn ta quán hơi 
thở ra vào mang theo chất liệu an lạc, hạnh phúc, bình an, 
nhẹ nhàng, sâu lắng đang thâm nhập vào toàn cơ thể thông 
qua các lỗ chân lông, thông qua tế bào, làn da, thớ thịt, Xương, 
tủy, lục phủ ngũ tạng. Nó đang hòa thắm như nhuộm một miếng 
vải hay một bộ quần áo mà sau khi nhuộm xong sẽ không bị 
phai màu. Sự an lạc toàn thân phải diễn ra như thế. Trong suốt 
thời gian chúng ta quán tưởng, nó phải có mặt. 


Thứ hai, an lạc toàn tâm hơi thở ra và vào. Lúc nào cũng 
vậy tâm bao gồm các cảm xúc, những ý niệm, thái độ, tâm tư, 
nhận thức, chúng ta phải thấy rõ mỗi tiếp xúc bằng mắt thấy, 
tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đều là sự an lạc. 
Hình dung bằng sự quán tưởng là một tiến trình nhân tạo hỗ 
trợ như một cách xúc tác kích thích cộng với việc chúng ta 
trải nghiệm nụ cười, cho nên hạnh phúc sẽ có mặt rất lâu, rất 
sâu sắc hơn nhiều lần so với yoga cười của bác sĩ Madan ở 
Ấn Độ mà chúng tôi đã trình bày đoạn trên. 


Một sự quán tưởng khác, đó là khi đối điện với những bất 
mãn, những sự không như ý, chúng ta cũng hít thở thật sâu và 
cười. Hãy ý thức rõ những sự việc này rồi sẽ trôi qua, nó sẽ 
không dừng lại trong cuộc đời của ta lâu hơn thời gian mà ta 
đang thực nghiệm đề phóng thích nó. Ý niệm và quán tưởng 
như thế rất có ý nghĩa bởi vì ta biết tuổi thọ của nỗi đau kéo 
đài chừng nảo thì chúng ta trở thành nạn nhân lâu chừng đó. 
Cho nên không đại gì ta “đính hôn” với nó. Nếu đã lỡ “đính 
hôn” với nỗi khổ niềm đau thì hãy “jy đƒ” ngay lập tức. “Ly 
dƒ° bằng sự buông bỏ, bằng sự hiểu biết, bằng nỗ lực chân 


THIỀN NỤ CƯỜI s 49 


chính, bằng sự thực tập nụ cười thiền, và bằng sự quán tưởng 
khô đau. Đừng kéo dài vì nó là kẻ thù của hạnh phúc. 


Thứ ba, những thất bại bao gồm thất tình, thất nghiệp, 
thất nhân tâm hay mắt mát bắt cứ cái gì trong cuộc đời đều 
để lại ấn tượng và nỗi đau. Nó trở thành vết hăn rất lớn, nêu 
không quán tưởng để phóng thích nó là ta tự hành hạ chính 
mình. Tác nhân trong cuộc đời này tạo ra cho mình chỉ ngay 
động tác đó, tại thời điểm đó rồi không còn nữa, nhưng dòng 
cảm xúc vướng bận dính líu vẫn cứ kéo dài. Do đó người xấu 
hại ta một, nhưng chính mình làm mình khổ đau trên cái xấu 
đó lại gấp nhiều lần. Người giận dai giận dài, nhớ dai nhớ 
dài thì bất hạnh cũng dai và dài. Người đó sẽ là nạn nhân níu 
lấy và sống chung một cách bất hạnh với nỗi đau. Cho nên 
chúng ta phải nghĩ không ai có chủ tâm. Dù họ cố tình, ta 
vẫn nên nghĩ rằng họ vô ý để dễ dàng bỏ qua. Đừng đại gì 
đi làm công việc của thâm phán hay tòa án đề trả đũa những 
người đã từng hại mình. Luật pháp làm việc đó, nếu cần ta 
chỉ đi thưa kiện, còn thấy không đáng gì, không vi phạm gì 
đến đạo đức thì hãy bỏ qua để khỏi mất công bận tâm bận 
lòng. Để luật pháp làm việc đó, còn nếu luật pháp bị mua 
chuộc hối lộ, ta cũng không nên bận tâm vì nhân quả sẽ thay 
thế luật pháp làm việc đó. Luật nhân quả là cán cân rất công 
bằng, không ai có thể can thiệp hay mua chuộc làm lũng 
đoạn được. Chúng ta không dại gì làm công việc của luật 
pháp mà hãy để tâm mình bình yên. Đó là những kỹ năng căn 
bản nhằm quán tưởng thực tập thiền đạt hiệu quả cao. 


Tóm lại ta cố gắng thực tập nụ cười thật nhiều để tự g1úp 
chính mình, đừng chờ cuộc đời giúp bởi vì không phải lúc 
nào cũng có được sự tiếp nối hay phương tiện hỗ trợ đó, cho 
nên chính mình phải giúp mình vượt qua những bắt hạnh. 
Kính chúc tất cả hành giả được an vui hạnh phúc, không còn 


50 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


mặc cảm về thân phận mình bệnh tật bất hạnh, không còn 
mặc cảm gia đình hoàn cảnh khó khăn, không còn mặc cảm 
hoàn cảnh cô đơn thiếu văng nơi nương tựa, không còn mặc 
cảm quá nhiều thất bại diễn ra trong cuộc đời mình. Lúc nào 
ta cũng nên nhớ đến nụ cười niềm vui hạnh phúc tĩnh lặng 
nội tại, nhờ đó ta sống một cách có ý nghĩa, và sống một cuộc 
sống hạnh phúc trong cuộc đời. 


33k 


Chương 3: 


XẢ STRESS 











Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 27-02-2010 
Phiên tả: Subin 


XẢ STRESSe 53 


MẶC CẢM: KẺ GÂY TAI HỌA 


Xả stress là nhu cầu rũ bỏ mệt mỏi vốn có thê đây con 
người rơi vào trạng thái sầu muộn khổ đau. Căng thăng hiện 
hữu như những thách đồ mà đôi lúc chúng ta muốn vỡ tung 
đầu óc, có khi gần như muốn buông bỏ hết mọi thứ vì sức 
chịu đựng đã đến mức kiệt quệ. Những tình huống rắc rối 
trong cuộc đời diễn ra theo công thức “họa vô đơn chỉ”, cái 
này nối đuôi cái kia, khổ đau này nối kết khổ đau nọ, chập 
chùng như làn sóng lên xuống với từng đợt thủy triều của 
cảm xúc. Cũng có những căng thăng hết sức vô cớ. Khi cơ 
thể đã mệt nhoài, lại gặp chuyện không như ý, cái mệt liền 
lên đến cực điểm và toàn bộ căng thắng đó được trút xả một 
cách tơi bời, làm cho những người thân cũng khó chịu theo. 


Chia sẻ đề tài này, chúng tôi xin trình bày hai vấn đề, thứ 
nhất là hai câu chuyện liên hệ đến hai người nữ nhờ chúng tôi 
tư vấn tuần vừa qua. Sau đó, chúng ta sẽ phân tích một vài kỹ 
năng căn bản đề rũ bỏ căng thắng khi vấp phải. 


Một nữ sinh viên y khoa năm thứ ba, du học tại Hoa Kỳ, 
lập gia đình với một Việt kiều rất điển trai, nhà giàu, hiền 
lành, chung thủy. Sau năm năm lập nghiệp ở Hoa Kỳ, cô bị 
stress cực độ và phải vào bệnh viện tâm thần ba lần điều trị 
mà không xong. Cha cô là bác sĩ kỳ cựu ở bệnh viện Thống 
Nhất phải yêu cầu chồng và gia đình chồng của cô cho phép 
đưa cô về Việt Nam điều trị. Khoảng sáu tháng vừa qua chữa 
trị bằng phương pháp y khoa, bản thân ông là người có kinh 
nghiệm nhưng vẫn chưa giúp cô vượt qua được chứng bệnh 
này. Ông đến một số chùa và được người ta giới thiệu đến 
chùa Giác Ngộ. 

Khi hỏi nguyên nhân dẫn đến sự căng thắng thì cô cho 
biết cô có nhược điểm rụt rè, từ đó dẫn đến sự mắt niềm tin 


54 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


một cách tột độ. Chướng ngại nhất của cô là phải đi làm 
ngoài giờ cho một công ty dược, sếp của cô lại là người khó 
tính kiêm nóng tính. Bất cứ một sơ suất không đáng kể gì, 
sếp cũng mắng xối xả khiến cô ngày càng sợ hãi đến độ bị 
ám ảnh và ác mộng nửa đêm. 

Tại Việt Nam, khi học trung học, cô luôn là học sinh giỏi 
toàn thành phố. Sang Hoa Kỳ, dù không phải loại giỎI nhưng 
cũng í thuộc hàng tiên tiến. Đi làm, gặp người không hiểu mình 
nên tất cả những niềm tin về năng lực hầu như bị mắt, từ đó dẫn 
đến mặc cảm thua sút so với chồng và gia đình chồng. 


Mặc dù gia đình chồng rất hiểu biết, giàu nhưng không 
cao ngạo, nhưng vì tính rụt rẻ cộng với nỗi ám ảnh dẫn đến 
cảm giác bị thua sút, mình không bằng ai, thua kém chồng, 
thua kém gia đình chồng, từ đó cô thu rút bản thân trong một 
căn phòng riêng. 


Chồng cô sống ở Hoa Kỳ từ năm lên bốn tuôi. Anh khá 
xa lạ với nền văn hóa Việt Nam và xem văn hóa phương Tây 
như văn hóa gốc. Phần lớn người phương Tây sống không 
muốn ai làm phiền mình và mình cũng không làm phiên ai, 
họ ít nói, ít tâm sự, ít giãi bày. Dù thương vợ nhưng anh 
chồng không biết cách thê hiện. Vợ chồng chỉ gặp nhau mỗi 
ngày ba giờ đồng hồ sau khi tan sở, rồi sau đó mạnh ai nấy 
ngủ. Sáng hôm sau, mạnh ai nấy đi làm. Sống cạnh người 
chồng không quen chia sẻ càng làm cô vợ mất tự tin hơn vì 
cô là người nhạy cảm. Càng ngày cô càng buồn và không còn 
muốn tiếp xúc với chồng nữa, cũng. không muốn tiếp XÚC VỚI 
bất cứ ai. Đến khi nỗi ám ảnh bị sếp chửi mắng trỗi dậy, cô 
xin nghỉ việc ở nhà. 

Ở nhà thì trạng thái cô đơn, lạc lõng càng dăn xé hơn. 
Khu dân cư Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây thường rất 


XẢ STRESSe 55 


vắng vẻ, hiếm khi nghe một tiếng xe, lại càng hiếm khi thấy 
người ta ngồi nói chuyện trong nhà, ngoài phố như ở Việt 
Nam. Nhà rộng, đất thưa nhưng không ai qua lại nhà ai, ở 
kế cận nhau mà đôi lúc ba mươi năm vẫn không biết ông bà 
nhà bên cạnh tên gì. Do vậy, khi nỗi đau có mặt thì sự cô đơn 
trống vắng hành hạ đương sự hơn bao giờ hết. 


Lúc đó cô đã chọn giải pháp lao đầu vào internet. Cô mở 
một blog để trở thành blogger viết về tâm trạng, về nỗi sợ 
hãi, dẫn vặt, và về nỗi đau của mình mà chồng cô lẫn những 
người thân thương không hề biết đến. Nhờ đưa thông tin trên 
blog nên cô có được cơ hội kết bạn với nhiều người. Mỗi 
ngày cô dán mắt vào internet, thời gian đầu chỉ ba tiếng, sau 
đó là năm, tiếp tục là bảy,... cho đến mười lăm giờ một ngày. 
Chỉ sau chưa đầy ba tháng, cô bị tâm thần. 


Cha cô là bác sĩ giỏi nhưng chỉ điều trị chính yếu về 
phương diện y khoa. Khi gặp thì chúng tôi may mắn được 
phối hợp cùng ông. Chúng tôi nói với ông rằng, y khoa vẫn 
nên tiếp tục nhưng các kỹ năng tâm lý Phật giáo đòi hỏi 
chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân của stress dẫn đến sự 
hoang tưởng. 

QUÁN TƯỞNG GIẢM STRESS 


Giải quyết nguyên nhân gây ra thì việc điều trị hoang 
tưởng được xem như thành công. Chúng tôi đưa ra mười bài 
thực tập, trong đó có ba nội dung chính. 

Thứ nhất, “Không ai hà hiếp tôi, mọi người đều quỷ mến tôi. 
Vì vai trò của họ nên họ mới làm thế. Do vậy, không lý do gì tôi 
có cảm giác mình bị thương tốn và khổ đau”. 


Đọc lệnh “ kỷ đm thị” này bằng phương pháp quán 
tưởng Phật giáo thì nội lực của việc tự điêu phục sẽ giúp tâm 


56 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


chúng ta nâng lên ở mức độ tỉnh tấn, đồng thời rũ bỏ được 
những ức chê tâm lý vì nghĩ răng mình bị phân biệt đôi xử 
g1ữa người da trăng và người da màu. 


Đề hỗ trợ cho việc đó, chúng tôi đề nghị cô thực tập mỗi 
ngày bài nhón chân và với tay. Áp sát người vào vách tường, 
nhón chân lên để nâng cơ thể mình cao hơn một tắc, với tay 
lên để kéo mình dài thêm vài cm nữa, và nghĩ rằng: “Tôi của 
ngày hôm nay chắc chắn phải hơn tôi của ngày hôm qua. Tôi 
Của ngày mái sẽ khá hơn tôi của ngày hôm nay”. Đó là cách 
thức nâng niềm tin của mình. Vừa phấn đấu vừa nêu ra tiêu 
chí với sự tiễn bộ trong khoảng cách mà mình có thể vươn 
tới được thì sẽ không tự gây áp lực đồng thời không tự đánh 
lui sụt chính mình. Mặc cảm thua sút đã làm cô có cảm giác 
ai cũng khinh thường, chửi bới, nhục mạ mình; do vậy mình 
không có nhu cầu sống với xã hội, nên cắt đứt sự làm việc. 
Đây chính là mẫu chốt của vấn đề. 


Ở những quốc gia đông dân cư như Việt Nam, mỗi khi 
buồn việc công sở, ta còn cơ hội giãi bày với người thân hay 
bạn bè. Nhưng ở nước ngoài, nhất là Mỹ, từ nhà đến các khu 
vực giải trí như rạp hát, sân khấu kịch đôi lúc phải mất bốn 
tiếng chạy xe, cách xa đến 500km, đâu ai có thời gian và điều 
kiện để làm việc đó nên đành về giam mình trong bốn bức 
tường, chấp nhận khủng hoảng gia tăng. Cho nên việc thực 
tập như trên nhằm điều chỉnh lại nhận thức. 


Thứ hai, điều chỉnh hoang tưởng. Gốc rễ sự hoang tưởng 
trong tình huống của cô sinh viên này là dán mắt mình quá 
nhiều vào internet mà người xưa thường nói “đa fhj hư thân”, 
xem nhìn vượt khỏi mức cho phép là phá hoại thần kinh, thái độ, 
tâm lý, cảm xúc, nhận thức và khuynh hướng sống. 


Người xem tỉ vi hay internet hơn mức ba tiếng cho phép 


XẢ STRESSe 57 


thì được xem là nghiện. Ngoài ra, khi dán mắt vào internet 
thường xuyên sẽ gây ra chứng bệnh thiếu ngủ và béo phì. 
Ý thức hoạt động quá sức nên khi nằm xuống sẽ không còn 
cảm giác buồn ngủ nữa. Nó bị rối loạn chức năng nhận thức. 
Và khi ngủ không đủ, hay thức khuya, thần kinh chúng ta 
suy nhược, cơ thê phải tự điều chỉnh để tồn tại, dẫn đến tình 
trạng ăn nhiều, uống nhiều cộng với ít hoạt động và trở nên 
béo phì. 

Đang là một sinh viên xinh đẹp trở thành người có vóc 
dáng chăng hấp dẫn, điều đó khiến cô trở nên mặc cảm ngoại 
hình nhiều hơn. Chồng vẫn một mực yêu thương, gia đình 
chồng vẫn nâng đỡ và cảm thông nhưng càng đón nhận sự 
yêu thương của chồng, sự nâng đỡ của gia đình chồng chừng 
nào thì cô lại càng cảm thấy mình trở nên vô dụng chừng đó. 
Thay vì tháo mở bế tắc, cô lại tiếp tục lao vào internet mười 
tám tiếng mỗi ngày. Kết quả cô nhập viện, điều trị không 
xong phải về Việt Nam. 


Chứng bệnh hoang tưởng của cô là sợ, sợ chồng chê, sợ 
gia đình chồng phê bình, sợ cha mẹ bỏ rơi, sợ những người 
thân thương không còn xem mình là bạn. Cô sợ tất cả mọi 
thứ, sợ cuộc đời này không còn chỗ dung thân. Nỗi sợ hãi đó 
là những rối loạn về nhận thức. Do chúng ta buộc hệ thống 
thần kinh hoạt động quá mức đến độ mắt bình thường nên 
việc thực tập để tháo gỡ sự hoang tưởng đó phải là: từ bỏ in- 
ternet, xóa account, bán máy vi tính, và cũng đừng bén mảng 
lui tới những nơi có phương tiện này, BI trong giai đoạn điều 
trị, chúng ta không tạo cơ hội cung cấp thực phẩm cho cơn 
nghiện internet diễn ra. 


Một trong những phản ứng kéo theo của người bị rối loạn 
thần kinh dẫn đến hoang tưởng là khuynh hướng thích đọc 
sách, tức cái gì kích thích hoạt động trí não thì người đó lại 


58 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


đam mê nhiều hơn. Nhiều gia đình không có kinh nghiệm 
nên cho rằng việc đọc sách rất lợi ích đối với con em mình. 
Không nên. Vì thần kinh đã quá mệt mỏi, nếu nạp thêm 
những thứ này chăng khác nào đày đọa nó. Do vậy, chúng tôi 
đề nghị ngưng việc đọc, cũng ngưng luôn các thói quen nghe 
nhạc buôn, nhạc tình, để những nỗi đau không tác động về 
phương diện cảm xúc và nhận thức, người đó mới có thê điều 
chỉnh được chứng hoang tưởng. 


Kỹ năng thực tập căn bản là nghĩ rằng, “ểồi như hòn đảo 
giữa biển khơi, bao nhiêu cơn sóng dập, gió vùi, cuối cùng 
đảo vấn là đảo, nước vẫn là nước, không thể đánh cuộc đời 
tôi tơi bời được. Tôi hãnh diện về điều đó và tôi đủ năng lực 
làm việc đó”. Chúng ta đưa thông tin này vào, ý thức sẽ tiếp 
nhận bằng hữu thức rồi sau đó trở thành phản ứng vô điều 
kiện. Khi ta nạp một dữ liệu điều chỉnh thành phản ứng vô 
điều kiện thì lúc đó hoạt động của nó là vô thức mà năng lực 
vô thức mạnh hơn gấp nhiều lần so với hữu thức. 


Một hỗ trợ thực tập khác là quan niệm rằng, “không phải 
ai ghét tôi cũng đêu có thể hại được tôi. Tôi còn phước báu, 
còn những thuận duyên, còn đủ sự sáng suốt để vượt qua 
những cơn ghét bỏ, cho nên không lý do gì để phải sợ mọi 
người, nhất là khi tôi biết rằng tôi sống có đạo đức”. Dữ liệu 
thông tin đó nạp vào cơ thê để người bị rối loạn chức năng 
biết nhận thức cái tôi của mình, và sẽ tự điều chỉnh một cách 
có phương pháp hơn. 

Thứ ba, tham gia các hoạt động xã hội. Tìm những người 
bạn thân đồng giới tính, có thể hiểu, cảm thông, nâng đỡ, 
chia sẻ. Trong lúc chưa tìm được những người như thế thì 
người cha, vốn có mối quan hệ gần gũi hơn so với người mẹ, 
đối với cô gái này, nên dành thời gian bên cạnh con. Buổi 
sáng nên dành ba mươi phút tập thể dục với con và buồi 


XẢ STRESSe 59 


chiều cũng ba mươi phút tập thể dục thêm lần nữa. Cần gác 
việc khám bệnh tại nhà, vì có thêm tiền mà đứa con không 
khỏe mạnh cũng không thê hạnh phúc được. Cho nên, trong 
thời gian điều trị bệnh cho con, hãy hy sinh tất cả. Người 
rối loạn chức năng nhận thức và cảm xúc liên hệ đến hoang 
tưởng rất cần đến tình thương và sự chia sẻ. Trong trường 
hợp này, người cha là bác sĩ, vợ cũng là một trí thức nên 
những đề nghị đó đã được chấp nhận một cách dễ dàng. 


Hôm nay, ông vừa gọi điện cho chúng tôi báo tin cô con 
gái đã đỡ được mây chục phân trăm, nghĩa là cứ thực tập 
đúng sẽ có kêt quả. 

THẤT TÌNH NÊN BỊ STRESS 


Một cô bé mười chín tuổi được mẹ đưa đến gặp chúng tôi. 
Cô cũng bị rối loạn cảm xúc thể hiện qua gương mặt đờ đẫn 
và mệt mỏi. Mẹ cô không biết lý do tại sao từ một cô bé rất 
xinh, duyên dáng, vui tươi, năng động trở thành một người ù 
lì, không còn nghĩ tưởng đến chuyện gì ngoài cái chết. 


Bà đã dẫn con gái đến các thầy pháp và họ phán rằng con 
gái bà có một vong nam theo. Không tin điều đó, bà lại đưa 
đến gặp thầy bói. Thầy bói nện thêm vài cú nữa, rằng chắng 
những có một vong nam mà đến hai vong nam, vong nam 
nhỏ tuổi và vong nam lớn tuổi dành nhau đứa con gái bà. 
Nghe xong, bà thất thần, tốn tiền chạy chữa khắp nơi nhưng 
bệnh càng nặng hơn. Nỗi ám ảnh bị vong theo tác động lên 
cõi vô thức, làm cho hữu thức sợ hãi cùng cực. 


Trong khi trường hợp cô đầu sợ người thật, việc thật, do 
mặc cảm và sử dụng thần kinh quá mức thì tình huống cô này 
lại sợ cõi âm, do vì những người mà mẹ cô đến tư vấn không 
đủ kiến thức chuyên môn, đã phán đoán giả thuyết hết sức sai 
lầm, từ đó làm cho nạn nhân ngày càng mệt mỏi. 


60 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Nhân tiện, chúng tôi kính đề nghị quý vị nêu biết những 
ai ở làng xóm hay thân bằng quyến thuộc của mình rơi vào 
hoàn cảnh tương tự thì nên khuyên đừng đi thầy pháp, thây 
bùa, thầy ngãi, thầy bói vì không có lợi ích gì cho người mắt, 
lại càng không lợi ích gì cho nạn nhân là người thân của 
mình. Ngoài ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng và rất khó tháo 
gỡ nêu đi theo khuynh hướng đó quá lâu. 


Chúng tôi hỏi người mẹ: “?rong thời gian con bà bất 
bình thường chí tháng vừa qua, có khi nào bà hỏi nguyên 
do tại sao con bị như thế không?”. Bà trả lời không. Đây 
chính là mấu chốt của những rắc rối. 


Chúng tôi quay sang hỏi cô bé: “Con có bị thất tình 
không?”. Đứa con gái chưa kịp trả lời thì bà nói “Không”. 
Chúng tôi lại hỏi: “Dựa vào đâu bà biết rằng con gái bà 
không bị thất tình?”. Bà trả lời: “Vì nó có tâm sự với tôi đâu”. 
Thực tế, việc không tâm sự và một sự thật đang diễn ra là hai 
khía cạnh hoàn toàn khác. Có thê bà quá bận rộn nên đứa con 
gái không có cơ hội nói chuyện được với mẹ; hoặc có thể bà 
quá khó nói, khó chia sẻ nên đứa con ngại, sợ bị mắng, TÂy, 
cuối cùng chọn giải pháp câm lặng. 

Khi nghe chúng tôi nói thế với người mẹ, cô bé nhoẻn 
miệng CƯỜI. Chúng tôi mới đừng lại và tiếp tục hỏi: “Hãy cho 
thây biết, mấy năm qua, con đã thương mấy anh rôi?”. Cô 
bé mỉm mỉm cười, rôi cho biết tên một anh ở đối diện nhà. 
Chúng tôi lại hỏi người mẹ có biết cậu đó không. Bà trả lời 
biết, nhưng thấy hai đứa chơi với nhau cũng bình thường nên 
không đề ý. Cô bé chia sẻ thêm: “Con £hương, nhưng anh ấy 
không đáp lại nên con buôn khổ”. 


Chúng tôi hỏi tiêp: “?rzước khi yêu cậu này, con có yêu 
cậu nào nữa không?”. Cô trả lời “có”, đó là một anh cách 


XẢ STRESSe 6l 


làng xóm vài cây số, gần nhà người thân. Trong một chuyên 
thăm nhà người thân, cả hai gặp gỡ và quen nhau, nhưng 
người đó không đáp lại nên cô cũng từng khổ đau. 


Chúng tôi lại hỏi: “Ngoài hai cậu này, con côn thương 
cậu nào nữa không?”. Cô nói “cớ”, cô lên mạng chat và quen 
một anh chàng ở Phan Thiết nhưng tình cảm chẳng đi tới 
đâu. Sau đó lại thêm một anh ở Mỹ nhưng cũng kết thúc 
chóng vánh sau vài tuần chat yêu đương. 


Như vậy trước khi sự kiện bệnh diễn ra, cô bé đã quen ba 
cậu thanh niên và rõ ràng mâu chôt là bị thât tình. 


Một thiếu nữ 17, 18 tuổi bị thất tình dẫn đến tình trạng 
không muốn làm gì nữa. Ở nhà, do được mẹ thương chiều 
nên cô yêu cầu cái gì, bà đều đáp ứng cái đó. Khi cô bé yêu 
cầu mua máy vi tính với lý do phục vụ học tập, tra cứu thì 
người mẹ càng mừng rỡ đáp ứng ngay bộ máy đắt tiền, sau 
đó cài đặt internet cho con. Thế nhưng, từ khi có máy, con bà 
chăng hề lo học mà chỉ chơi game và chat với nhiều cậu trai 
cùng lúc. Mỗi ngày, cô chat đôi lúc đến mười hai tiếng đồng 
hồ và rơi vào tình trạng giống cô gái của câu chuyện đầu, đó 
là trục trặc thần kinh, rối loạn cảm xúc. Nhìn gương mặt cô 
giống người thất thần, sống mà như đã chết. 


Nhiều bậc phụ huynh thương yêu và muốn con em mình 
thành đạt. Nếu nghe nhu câu con em mình nhưng không rõ 
kiến thức về lĩnh vực đó thì hãy tư vấn người có kinh nghiệm 
chuyên môn trước khi đáp ứng. Từ lớp mười trở xuống mà 
sử dụng Internet tại nhà phần lớn là hư. Vì các dữ liệu học 
trên internet tuy rất nhiều nhưng rác của internet về phương 
diện đạo đức, vê phương diện hưởng thụ, chơi bời lại gập tỷ 
lần những cái tốt mà nguồn internet có thê cung cấp. Ở lứa 
tuổi chưa trọn vẹn sự chín chắn, việc làm chủ bản thân chưa 


62 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


đảm bảo thì tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhiều chừng 
nào, đôi lúc được hiểu là đây con em mình vào bề tắc. Khi 
cần, chúng ta cho tiền con em vào tiệm internet gần nhà, một 
tiếng chỉ tốn vài ngàn đồng. Ở tiệm, chúng sẽ không thê vào 
các trang web bậy vì nếu làm thế thì chủ tiệm internet sẽ 
gặp rắc rối với pháp luật. Tiền cho cũng vừa phải để con em 
không có cơ hội ngồi nướng từ sáng đến chiều tối. 

Người lớn cần giám sát bằng con mắt theo dõi, và bằng thái 
độ khéo léo. Nếu thấy con mình ngày càng xanh xao là biết có 
vấn đề; còn thấy mệt mỏi hơn, biếng nhác hơn, kém năng động 
hơn, không muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngồi vào internet là biết 
bệnh nghiện đã nặng, phải điều trị tức thời, bằng không dẫn đến 
tình trạng suy nhược thần kinh rồi rối loạn chức năng ngủ. Mất 
ngủ chừng nửa tháng sẽ bị hoang tưởng ngay. 


Chúng tôi đã yêu cầu bà mẹ không nên dẫn con đi bất cứ 
ông thây nào nữa. Sau đó, tương tự những ý tưởng chúng tôi 
nêu đề giúp đỡ tình huống đầu, chúng tôi cũng đã yêu cầu bà mẹ 
này cho con mình thực tập, nâng đỡ con mình nhiều hơn, và để 
ý đề tứ nhiều hơn. Tạm thời trong giai đoạn này hai mẹ con luôn 
phải bên nhau. Bà cần gác bỏ công việc, nhờ người khác giám 
sát dùm còn bản thân thì luôn bên cạnh chơi với con. 

Có nhiều người tham công tiếc việc, sợ không làm lấy 
tiền đâu mà ăn. Tuy nhiên, nếu kiếm dự một hai bữa ăn, giàu 
thêm chút xíu nhưng con mình bị thần kinh thì lại càng nguy 
hiểm hơn. Chúng ta sẽ phải ân hận suốt đời, cho nên hy sinh 
vì con như thế rất có ý nghĩa. 


VƯỢT QUA KHỔ ĐAU THẤT TÌNH 
Vấn đề chúng tôi đặt ra là: 
- Thứ nhất, điều trị tốt nhất là ngăn chặn. Khi vấn đề có mặt 


XẢ STRESSe 63 


thì những nỗ lực chân chính cần phải có và kết quả của nó lệ 
thuộc vào phương pháp chúng ta áp dụng có đúng hay không. 


- Thứ hai là những hỗ trợ của gia đình có bài bản và nhịp 
nhàng hay không? 


- Thứ ba là bản thân đương sự được xem là nạn nhân của 
những nhận thức sai lầm dẫn đến chứng bệnh hoang tưởng 
hay căng thăng quá mức phải tin tưởng vào phương pháp đề 
làm theo. 


Phối hợp đồng bộ những yêu tố vừa nêu, ta mới có hy 
vọng giúp người đó vượt qua những bê tắc. 


Trước khi để những việc này có kết quả tích cực thì việc 
phòng bệnh bằng cách thực tập xả bỏ stress hàng ngày vẫn 
tốt hơn nhiều. Chờ bị stress rồi mới nghĩ đến giải pháp cũng 
giống như chờ khát nước rồi mới đi đào giếng, đôi lúc quá 
muộn màng. Phương pháp thực tập chúng tôi đề nghị cho cô 
thiếu nữ mười chín tuổi này là: 


Thứ nhất, quán tưởng rằng: “Không có tình yêu của 
người khác phái, tôi vận sông hạnh phúc và thậm chí hạnh 
phúc hơn”. 


Thứ hai, “ Ngoài những hạnh phúc mà tôi đang có, tôi còn 
may mắn được mẹ thương yêu, chăm sóc. Mẹ đã hy sinh với 
bàn tay, hy sinh với khối óc, với sự nghiệp của mình để giúp 
tôi hạnh phúc, nên tôi cảm thấy hài lòng và sung sướng với 
hạnh phúc mà tôi đang cỏ”. 


Cha cô đã ly dị với mẹ nên gia đình chỉ có hai mẹ con. 
Đứa em trai của cô có cũng như không, vì em trai nghịch với 
chị gái, cứ nói ra vài câu là tranh cãi, nhưng ít nhất cô vẫn 
tìm được một điểm tích cực nào đó để nghĩ đến, để không 
tự cường điệu rằng đời sống quá bất hạnh. Ít ra cô vẫn còn 


64 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


nguồn để bám lấy và vực dậy với hạnh phúc. Sự thực tập này 
sẽ giúp cô rũ bỏ được mặc cảm thua sút về thân phận mình. 


Thứ ba, chấp nhận ngạn ngữ phương Tây: “Theo tình, 
tình phớt. Phớt tình, tình theo”. 


Cô thất tình vì yêu một chiều. Trong tình huống này phải 
thấy rõ rằng, càng theo đuôi người không thương mình chừng 
nào, mình càng tự đánh mất giá trị chừng đó. Chúng tôi hỏi: 
“Con có muốn được người nam thương không””. Cô trả lời: 
“Muốn chứ, vì muốn nên con mới quen nhiễu anh”. Chúng 
tôi giải thích: “Như thể thì con hãy nghe lời thây, tập thể đục 
thường xuyên để có dáng đẹp. Thời gian dài liên tục ngôi 
trên internet khiến con béo tròn quá mức, xấu xỉ làm sao các 
cậu thanh niên đề ý được. Hãy năng động, tự tin hơn, đừng 
đòi chết nữa. Mới quen cậu ta mà đôi tự tử chết thì cậu ta sẽ 
sợ, vì chẳng ai dám yêu người luôn mang tư tưởng tự vẫn”. 

Dĩ nhiên không phải tình huống nào cũng “phớt tình, tình 
theo”. Có nhiều người quá kiêu căng, luôn muốn đối phương 
phải quy luy thì mình mới đáp lại tình yêu, bằng không thì nghĩ 
người ta không thương thật lòng, rốt cuộc phải ở giá. Khi nhận 
ra mình cô đơn, muốn tìm đến người đó thì “/yên đã cập bến 
khác”, hối hận cũng muộn màng. Cho nên áp dụng ngạn ngữ 
trên phải giới hạn trong một vài tình huống thích hợp. 


Trường hợp cô này vì mất niềm tin vào bản thân, nghĩ 
mình không đủ đẹp, không đủ duyên đê những người đàn 
ông thích hợp thương yêu nên phải cô gắng làm quen cùng 
lúc nhiều người. Phần lớn các cô đến tuổi hai mươi chín hoặc ba 
mươi chín chưa lấy chồng thì sức ép tâm lý lại càng đẻ nặng. Họ 
sợ già, sợ khó sinh đẻ, do đó khó chọn được người thích hợp. Sự 
sai lầm trong lựa chọn sẽ dẫn đến hậu quả nuối tiếc là một trong 
những điều chúng ta không thể không bận tâm. 


XẢ STRESS e 65 


Thứ tư, thực tập rằng hạnh phúc trong cuộc đời không chỉ 
ở tình yêu. Không có tình, ta vẫn còn niềm vui trong học tập, 
trong sinh hoạt xã hội, trong tiếp xúc tương tế với cuộc đời, 
và trong việc giúp những người cần giúp. Ta thay thế nhận 
thức của mình vào những hoạt động tương thích hơn, lúc đó 
mặc cảm về sự mắt hạnh phúc sẽ không còn là mối đe dọa. 
Trạng thái buồn tủi sẽ không đầy ta vào tình trạng phải hy 
sinh sức khoẻ của mình vì Internet. “Đính hôn” với Internet 
sẽ chẳng có được sự chung thủy nào, và chung thủy với inter- 
net đồng nghĩa với tự sát, do đó phải nhận thức và biết đừng 
thì ta mới có thể cứu vãn được chính mình. 


MẸO VẶT GIẢM STRESS 


Thứ nhất, xem tấu hài. Đó là phương pháp tâm lý học 
phương Tây. Nói chung xem những gì vui nhộn. Tuy nhiên 
phương pháp này chỉ có giá trị ở mức độ nhât định. 


Trên đường Bùi thị Xuân, quận I, là nơi bán rất nhiều 
kịch cười không tác quyền được người ta nén dưới dạng 
MP4. Mỗi đĩa chứa khoảng từ năm đến mười kịch, mỗi kịch 
từ mười lăm đến ba mươi phút, thể hiện diễn xuất của rất 
nhiều danh hài trong nước lẫn nước ngoài. Ai bị chứng bệnh 
trầm cảm, hay căng thăng quá mức chỉ cần mua vài đĩa về 
xem trong tư thế năm ngồi thoải mái. Hãy chọn những tiêu 
phẩm tấu hài đừng dung tục thì sự sảng khoái sẽ phần nào 
làm thư lắng các căng thắng cơ bắp và cảm xúc. 


Thứ hai, ăn uống tùy thích. Khi bị căng thắng, chỉ cần ta 
o bế bao tử và cô họng hơn thường ngày một chút thì niềm 
vui của khẩu vị sẽ làm cho ta thư giãn hơn. 

Chị em phụ nữ phần lớn thích ăn vặt, do đó nên mang 
theo mình một vài gói bánh nhỏ, hoặc vài thẻ socola. Khi bị 
căng thăng hãy ngưng công việc, bóc bánh kẹo ra ăn trong 


66 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


vài phút, sau đó nở nụ cười sảng khoái, tự động căng thăng 
sẽ được rũ bỏ. 


Phương pháp thực tập này không đòi hỏi tốn nhiều tiền, 
ngoài ra giá trị trị liệu vê căng thắng cơ bắp và thần kinh là 
có thật cho nên chúng ta có thê áp dụng. Tuy nhiên đừng áp 
dụng thái quá. Vì nếu thái quá thì khi hết bệnh căng thăng sẽ dẫn 
đến bệnh béo phì. Ăn quá nhiều trong một ngày còn dẫn đến 
những chứng rối loạn hệ tiêu hóa và tuần hoàn. Nói chung, nó 
lại gây căng thắng cho chúng ta ở phương diện khác. 


Cho nên, giải pháp ă ăn uống tùy thích trong lúc căng thắng 
chỉ nên áp dụng đối với một vài tình huống. Chăng hạn, lúc 
ta đang đói, cộng với căng thăng làm cho mình mỏi mệt hơn, 
thì ăn uống vào sẽ giảm bớt. 

Thứ ba, làm việc một cách khoa học. Có khoa học được 
hiểu là theo trình tự, thứ lớp, trước sau. Đề làm được việc đó 
thì mỗi người hãy tự tạo cho mình thời gian biểu các công 
việc theo tính ưu tiên trong từng ngày. 


Phần lớn con người có thói quen ỷ lại vào bộ nhớ. Càng 
lạm dụng bộ nhớ nhiều chừng nào, càng gây áp lực căng 
thắng cho cảm xúc và nhận thức chừng đó. Chỉ cần ta có 
một quyền số tay, một tờ giấy hay một quyên số lịch, ta lật 
từng trang, từng ngày, ghi chú những công việc cần phải làm, 
những nơi cần phải đến. Mỗi ngày ta mở số ra xem và thực 
hiện theo những gì đã ghi từ hôm trước. 


Một số người có thói quen cầm theo quyền số tay ghi 
nhật ký. Tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo rằng đừng ghi quá 
nhiều nhật ký về cảm xúc vì nó gây mệt mỏi thêm, mỗi lần 
đọc lại là mỗi lần căng thăng. Chẳng hạn, “Ngày hôm qua tôi 
bị chẳng quát nạt°, hay “Hôm nay tôi bị vợ mắng trước mặt 
bạn bè, cảm thấy nhục quá”, v.v... Nỗi buồn sẽ tăng gấp đôi 


XẢ STRESS e 67 


mỗi khi đọc lại những dòng thế này. Cho nên chỉ viết những 
đâu công việc, khi hoàn tât việc rôi thì gạch bỏ nó đi đê khỏi 
bận tâm nữa. 


Thứ tư, rũ bỏ nỗi lo. Quý vị thử làm một bài thực tập 
khoa học đơn giản và đừng nghĩ nó là mê tín. Ô đầu tiên trên 
các ngón tay có nhiều làn chỉ sọc sọc thì người đó có khuynh 
hướng hay lo, lo xa lo gần, lo trong lo ngoài, thậm chí lo 
những chuyện tào lao. Hãy thực tập rũ bỏ những nỗi lo. 

Rũ bỏ nỗi lo bằng cách khóa công việc ở nơi nó xuất 
phát. Ví dụ, công việc công sở phải được kết thúc trước khi 
về nhà. Đừng mang công việc đó về theo. Đến nhà thì chỉ nên 
nghĩ đến gia đình, ăn cơm chung với những người thân để 
cảm nhận nguồn hạnh phúc. Toàn bộ công việc xã hội, việc 
ngoài phố, với bà A, bà B,... phải bỏ qua một bên. 


Cũng đừng đùn đây công việc ngày hôm nay cho ngày 
hôm sau. Ngày nào việc đó, đùn đây dẫn đến tình trạng lúc 
nào cũng làm trễ, làm muộn, thất hứa, quá tải, cho nên phải 
giải quyết liền. 

Công việc mình cảm thấy không kham nổi thì đừng ôm 
đồm. Nhiều người nhiệt tình quá mức nên trở thành người 
bao đồng. Trong một đội bóng thường chỉ có một người 
bao đồng, đó là đội trưởng. Đội trưởng có khả năng xử 
lý tình huống giỏi, giao bóng, phân bóng, phân người 
bằng những hiệu lệnh để tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. 
Còn trong các công sở, tổ chức, hội đồng cũng có những 
con người quan trọng như vậy. Nếu ta là những người đó thì 
phải làm, còn nêu không thì đừng ôm đồm. Thói quen lo bao 
đồng quá nhiều làm cho bao tử khó tiêu, ăn không ngon, ngủ 
không yên, lúc nào cũng căng thắng dẫn đến tình trạng nguy 
hiểm về sau. 


68 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Để giảm bớt sự bao đồng thì phải tin tưởng giao việc. 
Nhờ người có khả năng và tâm huyết làm giúp, ta chỉ tư vấn 
hỗ trợ. Thay vì bản thân mình làm, kết quả có thể là mười, 
giao người khác làm có thể chỉ còn sáu hoặc bảy trong giai 
đoạn đầu. Nhưng đó là cơ hội để người khác học hỏi, đần dần 
sẽ tốt hơn. 


Tóm lại, biết tổ chức công việc thì ta có thể giải quyết 
được nhiều căng thăng. 

Thứ năm, rời khỏi ghế thường xuyên trong giờ làm việc. 
Nhiều người nhiệt tình, quá say mê việc, họ luôn ngôi từ 
sáng đến khuya, thậm chí nín cả tiểu tiện. Điều này rất nguy 
hiểm vì đến tuổi hưu, họ có nguy cơ đối mặt với chứng bệnh 
sạn thận hay sỏi thận. 


Tuổi còn trẻ, chúng ta có thể tập thể dục để vượt qua, 
nhưng bệnh tích tụ dần dần mà mình không biết sẽ dẫn đến 
chứng bệnh đau nhức xương khớp, nên ta chỉ cần thực tập 
đứng dậy. Có găng đứng dậy đi tới đi lui vài bước, tìm lý do 
gì đó để đứng và đi chuyền. Ở nhà, đừng bố trí tI VI trong 
phòng ngủ. Việc nằm trên ø1ường suốt mây tiếng xem ti vi dễ 
khiến ta bị suy nhược thần kinh và nhiều chứng bệnh khác. 
Tách rời tiện nghi gia đình ra một chút nhằm tạo cơ hội đi 
cho chính mình. Đồng hồ báo thức để xa đầu giường, đồng 
hồ treo tường cũng đặt ở góc khuất. Tự mình làm khó mình 
để có cơ hội được thư giãn. Làm khó thực ra là làm dễ, vì nó 
đem lại cho ta sự linh hoạt và không bị căng thắng. Giúp đồng 
nghiệp trong công ty cũng là cách thức giúp chính mình, nêu 
người đó đánh rơi giấy tờ xuống đất, thay vì nhắc họ nhặt lên 
thì ta chủ động đến nhặt giúp. Hoặc tập thói quen cứ hai tiếng 
đi nhà vệ sinh một lần. Mặc dù không có nhu cầu, ta có thể 
rửa tay, rửa mặt. Tìm cái cớ để đi lại thì việc vận động trong 
ngày làm cho ta đỡ mệt. 


XẢ STRESS e 69 


Bên cạnh đó, thực tập vươn vai, dùng tay xoa cổ, xoa hai 
chân mày, rồi xoa mặt. Những ai sử dụng máy vi tính thường 
xuyên thì xoa bóp cơ bắp. Quý vị đứng lên, cụp tay lại rồi 
đánh vào từ eo lưng xuông mông, sau đó ngôi chùng thấp 
xuống đánh hai đùi. Đó là động tác kích hoạt thần kinh ngoại 
biên và cảm giác dọc theo eo lưng, xương sống và chân nhằm 
tăng sinh khí cho cơ bắp và xương khớp, giúp chúng ta làm 
việc lâu mà vẫn không bị đau. 

Những cách tập như thế còn giúp giảm mệt mỏi, tránh tình 
trạng hoa mắt hay căng thắng quá mức do làm việc nhiều. Nó 
cũng tránh được chứng mỏi cổ, đau cổ, nhức mắt v.v.. 


Thứ sáu, buông lỏng cơ thể. Nếu chịu khó để ý, chúng 
ta sẽ thấy có rất nhiều người đứng và ngồi sai tư thế, chăng 
hạn người bán hàng có khuynh hướng không ngồi, không di 
chuyên, không thay đôi tư thế. Dù bán hàng đắt khách cỡ nào 
đi nữa, cũng phải cố dành vài phút giữa một hai tiếng cho 
việc buông lỏng cơ thê. Ta hãy ngôi xuông, duỗi mười đầu 
ngón chân lên xuống, duỗi qua duỗi lại, rồi vặn cổ tới, vặn cổ 
lui trong tư thế nhẹ nhàng, chậm rãi, hít thở thật sâu. Như vậy 
là chúng ta đang tạo ra sự buông lỏng các cơ bắp. 

Hoặc ai bán hàng với tư thế ngồi lâu thì có thể giả vờ 
đứng bên cạnh khách hàng, giải thích thêm hay giới thiệu các 
mặt hàng mới. Đó là nghệ thuật vừa được lòng khách mà còn 
tháo mở căng thắng do thiếu buông lỏng cơ bắp. 


Tại công sở, đàn ông có thói quen thắt cà vạt sát lên cổ 
rất khó chịu. Chị em phụ nữ thì ăn mặc bó sát, một SỐ người 
còn đội nón thời trang. Những cách ăn mặc này cũng gây ra 
cảm giác mệt mỏi. Hãy tháo lỏng cà vạt, hạn chế mang giày 
cao gót vì giày cao gót làm giãn dây chẳng và nhiều chứng 
bệnh nguy hiểm khó lường. Chỉ sử dụng giày cao gót những 


70 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


khi cần thiết để nâng chiều cao của mình chứ không nên sử 
dụng suốt tám tiếng trong một ngày. Ngồi văn phòng thì cứ 
tháo mở giày ra, đừng đề nó bó chặt đôi chân chúng ta. Đó là 
một trong những nghệ thuật buông lỏng. 


Ai biết về huyệt mạch Đông y cũng nên áp dụng. Ngả 
lưng ra ghế dựa, đưa cô ra sau chút xíu, đừng quá gắng 
gượng. Hít thở thật sâu và nhẹ nhàng vài ba ngao. Khí đưa 
vào cơ thê sẽ làm thay đổi quá trình trao đổi chất, quá trình 
thay đổi máu, kích hoạt nơron thần kinh, bộ não thả lỏng, do 
vậy ta vượt qua được những căng thăng. 


Hoặc chúng ta có thê đứng dậy phất thủ khoảng năm phút 
nêu biệt “Djch cân kinh”. Duõi hai tay ra phía trước hoặc 
sau, năm hai tay lại, nhón chân lên vài ba cái. 


Trong giờ nghỉ giải lao, thay vì nói chuyện tán gẫu, ta 
chịu khó dành năm mười phút tập thê dục, nó có tác dụng rât 
tích cực lên sức khỏe nói chung. 


XẢ STRESS THEO PHẬT GIÁO 


hà. nhất, “Phạn thực kinh hành” tức “thiên hành sau khi 

”. Ngày nay, do công việc nhiều, người ta không còn chú 

n. đến thời ø1an ăn uống, Họ vừa ăn vừa xem ti vi, vừa ăn 

vừa nghe điện thoại,... Mỗi ngày tích tụ căng thắng một ít mà 

mình không để ý, nên dẫn đến cao huyết áp, tai biến mạch 
máu não, đột quy, và nhiều chứng bệnh khác. 


Theo chánh niệm của Phật giáo, giờ nào việc đó, ăn chỉ 
nhớ việc nhai thật nhuyễn, và không nói chuyện trong lúc 
ăn. Ăn xong rồi đi bộ một cách nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ ăn 
cơm cữ sáng, cữ trưa, cữ chiều, đừng ăn cữ tối, thêm vào đó 
những hoạt động vận động kinh hành thì đảm bảo quý vị sẽ 
không có bệnh. 


XẢ STRESSs 7l 


Phương pháp thực tập đó của đức Phật rất đơn giản. Khi 
đi bách bộ, đừng gắn thêm headphone, ipod, hay vừa đi vừa 
hát. Thư giãn là thư giãn, đừng kiêm nhiệm nhiều động tác 
cùng lúc dẫn đến căng thăng. Thời gian nghe nhạc trong một 
ngày chỉ nên khoảng một hai giờ. Cái gì quá ba tiếng đều 
được xem là nghiện. 

Không nên vừa đi tập thể dục vừa nói chuyện huyên 
thuyên vì như thế sẽ bị tổn khí, “đø ngôn hư khí”, viêm ami- 
dan rồi ảnh hưởng phổi về sau. Khí đưa về cơ thể không đủ 
nên dẫn đến nhiều chứng bệnh. Đi quá nhanh và nói quá 
nhiều trong lúc đi còn ảnh hưởng đến tim mạch. Đang lúc 
mệt thì đừng ngồi xuống, hãy đi chậm lại, bước tới bước lui, 
hít thở đều, nhẹ nhàng, thư thái. Ngồi xuống liền thường bị 
lớn tim, sau này lớn tuổi sẽ rất mỏi mệt. 


Hiện nay các chùa có thói quen đi kinh hành niệm Phật 
sau ăn cơm. Điều này đức Phật không dạy. Đi và theo dõi 
bước chân đi đề làm chủ thân tâm, tạo oai nghĩ tế hạnh, tăng 
cường sức khỏe; nhưng còn niệm Phật là ta ém hơi vào bao 
tử nên sau một thời gian, dẫn đến yếu bao tử, yếu thận, yếu 
gan,... nhiều tu sĩ đã bị những chứng bệnh này, do vì tụng 
kinh quá nhiều sau khi ăn cơm. Đức Phật hoàn toàn không 
dạy thế. 


Sau ăn cơm chỉ cần đi bách bộ đề các cơ bắp được buông 
thả thì tôt hơn. 


Thứ hai, tụng kinh hoặc đọc kinh với thái độ chiêm 
nghiệm. Mở một bài kinh, đọc với lòng tôn kính và quên 
hết mọi chuyện đời, chuyện công việc, chuyện buồn, chuyện 
căng thăng, tập trung chừng mười phút trở lên là ta sẽ thấy 
được thư lắng. Lý do rất đơn giản rằng ý thức chúng ta không 
bị tiếp tục cái căng thắng mà mình đã theo đuổi suốt gần 


72 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


mười tiếng qua trong một ngày. Ta thay đổi đối tượng, thay 
đổi nội dung mới. Vì nghĩ rằng tụng kinh Phật được phước, 
nên chúng ta thường tụng với lòng thành kính, nhờ đó mức 
độ tập trung cao hơn. Ngoài ra, những âm thanh của chuông 
mõ còn giúp rũ bỏ hết muộn phiền. Do đó, áp dụng tụng kinh 
không chỉ rũ bỏ căng thắng mà còn học thêm những điều hay. 


Thế nhưng, một thói quen cần điều chỉnh, đó là quan 
niệm tụng kinh cầu phúc. Nhiều ngôi chùa Bắc Tông có thói 
quen tụng kinh bộ. Một bộ kinh Pháp Hoa gần một nghìn 
trang tụng trong một ngày. Tụng quá nhiều dẫn đến tình trạng 
tụng tốc độ nhanh như xe lửa chạy 400km/h, hành giả không 
hiểu gì, cũng không nhớ gì về nội dung kinh. Thực ra, Phật 
không thê ban phước cho chúng ta được. Tụng kinh muốn 
có phước rồi đem lòng tôn kính Phật, phước đó chỉ là phước 
tôn kính, không thê thay thế cho phước tuổi thọ, phước nhận 
thức, phước đạo đức hay nhiều phước khác. Mỗi phước có 
giá trị riêng của nó. Chúng ta phải gieo trồng hạt giống để tạo 
ra phước tương ứng chứ không thể cắn trừ qua lại. 


Phước tôn kính đơn giản, trong khi đó phước trí tuệ mới 
quan trọng. Muốn có phước trí tuệ thì phải đọc những bài 
kinh dịch Việt mới hiểu được, hiểu rồi phải thực hành, và 
thực hành mới có kết quả. 


Người ta mê đọc kinh Pháp Hoa nhiều không phải vì 
nó bình dân, mà vì trong đó có những câu như sau: “7g 
kinh sẽ được 7200 công đức của mắi, tai, mũi, lưỡi, thân, ý”. 
7.200 công đức dùng biết bao giờ mới hết. Vì tham, dẫn đến 
thích tụng nhiều, mà tụng không hiểu thì không có giá trị. 

Đức Phật dạy chúng ta phương pháp. thực tập giống như 


ĐG: toa thuốc, paracetamol trị nhức đầu, panadol trị giảm 
đau.... Ngài sẽ buồn nếu chúng ta lặp tới lặp lui giống như 


XẢ STRESSe 73 


cái máy để trả bài và ghi chú rằng: “Thưa Ngài, con đã đọc 
kinh này một nghìn lượể”. Muôn hệt nhức đầu thì uông thuôc 
sẽ hêt, chứ đâu cân đọc đê trả bài. 


Cho nên đọc kinh bằng sự chiêm nghiệm khác rất nhiều 
với đọc kinh để cầu phúc và làm sao Phật tử đừng có thói 
quen đọc kinh cầu phúc nữa thì đạo Phật mới phát triển. 
Chúng ta vào chùa học hỏi những cái hay của đức Phật và 
các thầy, các sư cô, chứ đừng có thói quen vào chùa để cầu 
phúc. Phúc cầu mà không làm thì không có, đó là sự thật, và 
là nhân quả. 

Thứ ba, hít thở thiền. Phía trên chúng tôi đã nói sơ về 
phương pháp hít thở, nhưng hít thở thiền có nghệ thuật hơn. 
Trong bài kinh Mười sáu pháp quán niệm hơi thở, đức Phật 
phân chia bốn hơi thở đầu liên hệ đến thân, bốn hơi thở kế 
tiếp liên hệ đến tâm, bốn hơi thở thứ ba liên hệ đến cảm xúc 
và bốn hơi thở cuối liên hệ đến các ý niệm trong tâm. 

Đề rũ bỏ những căng thăng, hãy giảm bớt những kỳ vọng 
quá nhiều vào cơ thể vốn tạo sức ép đẻ nặng chúng ta. Chăng 
hạn, nhìn thấy một sợi tóc bạc là ta ăn mất ngon, ngủ mất 
yên, tự động chúng ta tạo stress cho bản thân mình. Hoặc 
một nếp nhăn xuất hiện trên trán, hay một mụn nỗi lên mặt 
thì nghĩ rằng mình không còn đẹp như xưa Tữa, bao nhiêu 
tiền bạc đồ dồn vào các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cùng mỹ 
phẩm đắt tiền. Thực chất, những tiệm hương liệu, trang sức, 
mỹ phẩm được quảng cáo làm trắng da mượt tóc không giải 
quyết phần lớn vấn đề về nhan sắc mà chúng ta mắc phải. 
Ảo giác trên nó thì nhiều nhưng giá trị thật không bao nhiêu. 


Quý vị thử áp dụng phương pháp này, không tốn tiền lại 
được nếp da căng đẹp, trắng không mụn. Chúng tôi đã và đang 
thực tập thường xuyên nhưng không phải vì muốn đẹp mà vì 


74 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


sức khỏe. Mỗi ngày dùng hai lòng bàn tay xoa mặt ít nhất bảy 
lần, mỗi lần khoảng một phút. Đơn giản như thế nhưng hiệu quả 
da căng dù tuổi tác cao, không cần đi bơm mặt. Cho nên, đừng 
tự tạo áp lực bằng quan niệm thâm mỹ cho cơ thẻ. 


Khi hít thở ta cứ nghĩ làm sao cho cơ thê được thoải mái, 
cần quán tưởng: “4n fịnh toàn thân, tôi thở ra. An tịnh toàn 
thân, tôi thở vào”, nghĩa là luôn nhận thấy thân mình được 
bình an, hoàn toàn thư lắng, căng thắng không thê xen vào. 


Nhiều Phật tử đến chùa tu tập, đang ngồi tụng kinh hay 
nghe giảng mà tâm trạng như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm 
mong nhanh về đề đòi nợ hay xem một chương trình giải trí 
nào đó. Trong Phật giáo có câu “Kính mời quỷ vị an tọa”, 
nghĩa là ngồi trong sự bình an chứ không ngồi trên đống 
lửa, trên cái bàn chông mà cứ nhỏm tới nhỏm lui, nhỏm xuôi 
nhỏm ngược. 

Đi cũng phải bình thản chứ đừng như ma rượt đuổi. 
Người phương Tây hết phân nửa có tác phong như cái máy, 
dáng đi của họ rất nhanh, có phần tất bật và mệt mỏi vì công 
việc quá nhiều nên họ ít chăm sóc thân. Do đó, việc thực tập 
hít thở mà nghĩ tới thân, ta sẽ làm cho thân đi thư thả, nhẹ 
nhàng, vững chãi, tránh được các tai nạn, tránh được rủi ro, 
trượt té v.v... cũng là nghệ thuật giảm sự căng thăng. 

Nếu nhà có bãi cỏ thì nên đi chân trần trên cỏ vào buôi 
sáng và buổi chiều. Khí nitơ kết hợp với những khí có trong 
không gian tiếp xúc với lòng bàn chân, cùng cỏ mát rượi sẽ 
tăng thêm nhiều dưỡng chất và sức khỏe cho chúng ta. 


Đối với dòng cảm xúc thường lên xuống thì ta hít thở 
thật sâu, thật nhẹ nhàng ra và vào, quán tưởng rằng: “Mọi 
căng thăng sẽ được rũ bỏ theo hơi thở ra ngoài, mọi trược 
khí được tống khứ cùng với nỗi buôn, niềm đau, sợ hãi, hay 


XẢ STRESS 75 


những gì được xem là bê tắc”, đó là về phương diện cảm xúc. 
Còn hít vào, ta mong mỏi thanh khí vào bên trong; niêm vui, 
an lạc, hớn hở, nụ cười, phân chân cũng đông hành với ta. 


Đối với tâm cũng như thế, tâm thuộc về nhận thức, còn 
các ý niệm của tâm thuộc về thái độ. Những kỳ vọng, ký ức, 
hoài tưởng đều làm cho con người trở nên căng thắng. Đức 
Phật dạy chúng ta hãy sống thiết thực hơn, muốn cái gì hãy 
làm cái đó. Kỳ vọng nhiều mà không làm thì chỉ gây sức ép 
cho bản thân. 

Xem lại bàn tay của mình, ngoài những đường chỉ song 
song trên từng ngón ở đốt đầu tiên gần với lòng bàn tay, nêu 
đường song song nhiều là hay lo, thì ngay ngón cái có đường 
chỉ tiết quá nhiều, đó lại là người sống với nhiều kỳ vọng, 
nhiều lý tưởng. Chúng ta phải thực tập lại bằng sự quán 
tưởng thế này, “Với hơi thở ra vào sâu lắng, ta nghĩ răng 
trên đời này, cái tuyệt đối cũng chỉ là tương đối”. Không 
nên kỳ vọng cha mẹ ta phải thế này thế kia, vợ hoặc chồng 
ta phải thế này thế nọ, anh chị em hay bạn ta phải có những 
tiêu chí. Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều, cho nên 
phải nhìn thấy tương đối. 


Thay vì người năng động, nhiệt huyết ở tuổi thanh xuân 
luôn muốn mình thay đổi cuộc đời, thay đổi thế giới thì 
người có kinh nghiệm thực tập chánh niệm theo Phật dạy 
lại muốn thay đổi nhận thức của mình để thích hợp với môi 
trường, hoàn cảnh; vì môi trường, hoàn cảnh không phải cứ 
theo ý mình mà được. Điều chỉnh mình đề thích hợp sẽ giúp 
ta không tạo ra sức ép và không đề mình bị cuốn hút theo nó, 
tức là hòa nhưng không đồng, hòa hợp chứ không hòa tan. 
Hòa tan là đánh mắt chính mình, còn hòa hợp là có mặt trong 
sự hài hòa, đoàn kết nhưng ta vẫn có nét riêng, phong cách 
riêng, tư cách riêng, lỗi sống riêng, không đụng chạm với ai. 


76 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Cũng giống như một vườn hoa có nhiều hoa thơm, cỏ lạ, mỗi 
loài hoa mang một vẻ đẹp, một mùi hương riêng, không lai 
tạp. Còn hòa tan giống như hoa mai màu vàng được ghép với 
hoa khác màu trắng để có hoa mai trắng, lúc thì ghép với hoa 
hồng hay hoa gì đó màu hồng để ra hoa mai đỏ, nó bị hòa tan 
và không còn là hoa mai nữa. 


Càng hòa tan chừng nào thì ta càng gây sức ép vì ta đang 
phủ định gốc rễ của mình. Còn hòa hợp nghĩa là ta thấy được 
gốc rễ của ta, văn hóa của ta, những sở trường đặc biệt của 
ta, ta hòa hợp với người khác đề thấy được rằng ở người khác 
cũng có những điều hay tương tự giúp ta bồ sung, học hỏi mà 
không tạo áp lực gì cho mình. 


Cứ hít thở nhẹ nhàng, thư thái, và sâu lắng bằng quán 
tưởng tuyệt học, “4n fjnh toàn tâm tôi thở vào, an tịnh toàn 
tâm tôi thở ra”. 

Toàn tâm bao gồm ba phương diện: Cảm xúc, nhận thức 
và thái độ. Khi nghĩ rằng an tịnh trọn vẹn và toàn phần có 
nghĩa đừng để tâm TOng ruồi, bị rượt đuôi, bị căng thăng bởi 
bất cứ cái gì, hãy để nó được bình yên. Có người hỏi răng: 
“Bây giờ, nếu tôi không lo xa thì tôi phải bị buôn gân thì 
sao?”. Câu hỏi tuy logic nhưng không chân lý. Người luôn lo 
xa sẽ không được hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta hãy lo 
bằng nhân quả, đầu tư bằng nhân quả, thấy bằng chánh kiến, 
có tỉnh tấn nỗ lực chân chính thì kết quả trước sau gì cũng đạt 
được mà không phải tự tạo cho mình những áp lực. 


Đã cố gắng hết bổn phận, hết trách nhiệm, nỗ lực có 
phương pháp thì kết quả thế nào, ta hãy hoan hỷ chấp nhận 
thế ấy. Người kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng lớn. Con em 
thi cử đạt kết quả không cao thì cha mẹ cũng đừng mắng 
nhiếc, chì chiết, chửi bới, nói nặng nói nhẹ mà kiên trì khích 


XẢ STRESSe 77 


lệ để con phần chấn thi lại lần thứ hai. La rầy không thay đổi 
được kêt quả mà chỉ tạo căng thăng nhiêu hơn. Trong gút 
mắc nào cũng vậy, ta phải tháo mở ngay lúc đó. 


Kinh Dược Sư có hai câu cuối ở bài kệ như sau: “Giải 
kiết, giải kiết, giải oan kiết. Nghiệp chướng bao đời đều giải 
hết. Trước Phật đài phát tâm thành kính, rũ bỏ lòng trần 
để được hạnh phúc. Dược Sư Phát, Dược Sư Phật, tiêu tan 
Diên thọ Dược Sư Phật, tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật". 
Không phải chúng ta cầu Phật để được mãn nguyện, được 
tùy tâm mà cầu Phật để thấy rằng mỗi đức Phật đều có chất 
liệu tâm linh hóa giải những nỗi khổ niềm đau, ta hãy học 
theo chất liệu tâm linh đó mà sống. Có chất liệu tâm linh thì 
mọi muộn phiền được rũ bỏ và ta sống bình an, hạnh phúc 
trong cuộc đời. 


LOẶO 


Chương 4: 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC 











Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 06-12-2009 
Phiên tả: Nhật Ngọc 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 8] 


NHU CẦU GIẤC NGỦ 


Đối với người Phật tử có thực tập thì chứng bệnh mất 
ngủ có lẽ không phải là mối đe dọa, vì sự thực tập có thể 
giúp hành giả rũ bỏ được nỗi buôn, nỗi đau mà việc tiếp xúc 
hàng ngày với nó như những vết hẳn tâm lý ảnh hưởng tiêu 
cực đến giấc ngủ. Thực tập kiên trì bền bi, ta sẽ không bị nỗi 
buồn đeo đuôi. Ai có thói quen chấp trước càng nhiều thì nỗi 
khổ niềm đau lại càng gia tăng cho nên buổi tối rất khó nhắm 
mất, và giả sử có nhăm đi nữa thì ý thức vẫn hoạt động một 
chiều trong nội tại, do vậy giác ngủ vẫn khó được thực hiện. 


Trị bệnh mất ngủ là một trong những điều kiện cần thiết 
giúp con người sống hạnh phúc. Nếu lấy tuổi thọ trung bình 
của một đời người là sáu mươi năm, thì thời gian ngủ trung 
bình chiếm một phần ba kiếp người, tức khoảng hai mươi năm. 
Dĩ nhiên thời lượng ngủ ở từng lứa tuổi khác nhau. Trẻ sơ sinh 
đến mười bốn tuôi ngủ trung bình tám đến mười giờ mỗi ngày. 
Từ thanh niên đến trung niên ngủ trung bình bảy đến tám giờ. 
Những người từ năm mươi tuổi trở lên giác ngủ có thê còn từ 
sáu đến bảy giờ. Sau bảy mươi tuổi thì giấc ngủ có thể chỉ còn 
lại khoảng bốn hoặc năm giờ vì nhu cầu sinh học của cơ thể 
ngày càng giảm. Khi chúng ta lớn thì năng lượng calorIie được 
tiêu thụ qua hoạt động trí não và hoạt động cơ thê ít dần cho nên 
nhu cầu ngủ không nhiều nhưng sức khoẻ vẫn được đảm bảo. 


Có nhiều người ngủ rất đễ dàng, nằm xuống là thở phì 
phò thậm chí làm trở ngại những người xung quanh; hoặc có 
nhiều người ngủ mê như chết, dùng tay chân lay động nhưng 
người đó vẫn ngủ như thê không có chuyện gì xảy ra. Có 
người lại quá nhạy, mỗi bước chân đi rón rén, họ cũng cảm 
nhận được và thức giấc ngay. Có người ngủ nhắm nghiên 
mắt, có người mở tỉ hí, có người mở to như thể đang nằm 


82 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


thức... Tât cả những trạng thái ngủ khác nhau đêu ảnh hưởng 
đên chât lượng giâc ngủ và sức khỏe của con người. 


Đức Phật dạy, những người xuất gia ngủ khác với người 
tại gia ở chỗ, không sử dụng nệm và những dụng cụ êm ấm 
tạo ra niềm đam mê của cơ thể. Người tu chỉ nên nằm trên 
chiếc giường đơn sơ, thời đức Phật gọi là “giường dây”. Gọi 
là giường chứ kỳ thực chỉ là một chiếc khung sườn được đan 
buộc theo hình caro bằng những sợi dây thừng tạo độ căng 
nhất định. Nằm trên giường dây ngủ, ta có cảm giác mát rười 
rượi, nhất là khi một cơn gió nhẹ thoảng qua. 


Sau này, khi xã hội phát triển, người ta bắt đầu ngủ bằng 
giường ván, dần dà có thêm chiếu, bây giờ lại có loại chiếu 
tre được nối kết bằng những phiến tre nhỏ khoảng hai đến bốn 
centimet đề tạo độ thông hơi cần thiết. Thỉnh thoảng một số 
chùa ở phương Tây ngủ bằng giường nệm như Phật tử tại gia 
vì thời tiết lạnh, nệm sẽ hỗ trợ ở mức độ căn bản. Tuy nhiên 
không nên sử dụng loại nệm thụng vì lâu ngày sẽ gây chứng 
đau nhức xương khớp, rất khó chữa lành nếu lỡ vướng phải. 
TÁC HẠI CỦA THUỐC NGỦ 


Trước nhất chúng tôi xin xác định rõ phương điện y khoa, 
rằng ai có thói quen sử dụng thuốc ngủ để vượt qua chứng 
bệnh mắt ngủ là sự sai lầm về phương pháp luận. Uống thuốc 
ngủ là tự che dấu các nguyên nhân dẫn đến sự mất ngủ của 
mình. Nguyên nhân đó bao gồm hàng loạt các yếu tô khác 
nhau: suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, đau buồn, khổ 
não thường trực diễn ra trong cuộc đời. dẫn đến tình trạng 
ba chìm bảy nôi, do vậy người đó cứ nằm xuống là không 
thể nào chợp mắt. Hoặc cũng có thể do nguyên nhân trầm 
cảm mà người đó trở nên thụ động. Trầm cảm luôn khiến 
con người phải suy nghĩ thường xuyên trong tâm, gặp người 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 83 


khác thì không muốn giao lưu tiếp xúc nhưng với bản thân, 
sự suy nghĩ không bao giờ dập tắt. Hoặc do nguyên nhân thất 
bại trong tình yêu hay sự thiếu vắng hạnh phúc trong quan hệ 
vợ chồng dẫn đến tình trạng lãnh cảm ảnh hưởng phần nào 
đến nhận thức nói chung. Ngoài ra, những chứng bệnh tim, 
suyễn, parkison v.v.. đều ít nhiều ảnh hưởng đến tình trạng 
mắt ngủ. 


Người uống thuốc ngủ, sau khi thức dậy có cảm giác vật 
vờ không tỉnh táo, mệt mỏi, bân thân dân đên tình trạng mât 
ngủ nặng nê hơn trong tương lai. 


Tác hại nghiêm trọng nhất của việc uống thuốc ngủ là 
nó phát sinh các chứng bệnh khác như tăng huyết áp, chóng 
mặt, buồn nôn, yếu ớt, mất trí nhớ; về già trước khi qua đời 
thì bị những chứng bệnh lú lẫn vì cơ chế thuốc ngủ làm tê liệt 
hóa thần kinh tạo cảm giác mệt mỏi, không còn bất kỳ phản 
ứng nào khác, giấc ngủ dĩ nhiên phải được diễn ra, tuy nhiên 
điều đó càng làm tồn thất thần kinh và sức khỏe. 


Hậu quả thứ hai của uống thuốc ngủ là cảm giác lờn đô. 
Trước đây uống một phần tư viên có thể ngủ được, sau vài 
tháng tăng lên nửa viên, sau đó một viên, thỉnh thoảng phải 
đổi loại thuốc mới. Nó tạo ra sự lệ thuộc tâm lý rất lớn, hôm 
nào hết thuốc thì hầu như đêm đó thức trắng. Thói quen lệ 
thuộc tâm lý này diễn ra một cách tự động và trở thành nỗi 
sợ hãi thường trực, do vậy người sử dụng thuốc ngủ trở thành 
kẻ nô lệ thói quen, sự thiếu bản lĩnh cũng như thiếu phương 
pháp của bản thân. 


Đề trị bệnh mắt ngủ, trước nhất ta phải có bản lĩnh không 
sử dụng thuốc ngủ. Có người nói: “Nếu không uống thuốc 
ngủ, tôi sẽ chết mát”. Đừng lo, không ai chết vì bệnh mất 
ngủ. Nó có thể làm sụt cân trong một giai đoạn nào đó. Khi 


84 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


chúng ta không uống thuốc ngủ thì mấy ngày đầu sẽ rất khó 
ngủ, thậm chí không ngủ được, nhưng đến một lúc nào đó, 
cơ thê mệt nhoài và bắt đầu cực điểm của sự mệt, giác ngủ sẽ 
được diễn ra. Từ đó chúng ta vượt qua thói quen uống thuốc. 


THỨC ĂN, UỐNG NÊN TRÁNH 


Không nên sử dụng cà phê hay trà đậm - vì những thứ này 
kích thích não, hoạt động nội tại của tâm vẫn tiếp tục diễn ra 
trong lúc ta đang có nhu cầu ngủ. Thông thường sau bảy giờ 
tối, việc sử dụng cà phê hay trà đậm thường dẫn đến hậu quả 
đêm đó không ngủ được hoặc ngủ không ngon. 


Một điều khác cần lưu ý là trước khi lên giường, hạn chế 
uống nước lọc quá nhiều, nhất là đối với người. từ năm mươi 
tuổi trở lên hoặc những người có chứng bệnh yêu thận. Uống 
hai cốc nước đồng nghĩa trong đêm đó hai ba lần ta cần phải 
dậy. Do vậy khi nằm lại rất khó dỗ giấc ngủ. Người lớn tuổi 
nên uống ít nước, đù là nước lọc trước khi đi ngủ. Đối với 
đàn ông thì không nên uống rượu. Ban đầu việc uống rượu 
làm cho thần kinh và cơ thể mệt mỏi, họ bị ngủ bất đắc di. 
Nhưng về lâu về đài, uống rượu chưa chắc ngủ ngon. Thức 
dậy từ một giấc ngủ do ảnh hướng của rượu, người đó sẽ bằn 
thần thậm chí mệt mỏi suốt ¡ mây ngày sau. Cho nên nó không 
phải là giải pháp để dỗ giác ngủ. Điều quan trọng chúng ta 
buộc phải điều chỉnh thói quen uống của mình. 


Các thói quen ăn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ 
và chất lượng của nó. Trước khi đi ngủ, hạn chế ăn những 
thức ăn có chất béo hoặc những thức ăn chậm tiêu, chăng hạn 
chiên xào. Thức ăn béo và chậm tiêu làm bao tử hoạt động 
mệt mỏi. Bên cạnh đó, theo y khoa, những thức ăn ngọt làm 
thân nhiệt gia tăng thì giấc ngủ không thể diễn ra một cách 
an lành. 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 85 


Giấc ngủ ngon thường diễn ra vào khoảng hai giờ khuya 
đến năm giờ rưỡi sáng. Thời điểm đó nhiệt độ bên ngoài lạnh 
dần, thân nhiệt giảm nên người ta có cảm giác ngủ ngon. 
Những phản ứng của cơ thể nêu có là co rút người lại vì thiếu 
chăn đắp hay thiếu độ ấm. Khi thân nhiệt tăng thì giấc ngủ 
giảm, trong khi việc ăn chất béo, chất dầu mỡ, chất đường 
làm cho thân nhiệt ngày càng gia tăng. Những chất cay nóng 
cũng đều có ảnh hưởng tiêu cực tương tự. 


Những thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ là các loại rau an thần 
như rau nhút, lá vông non, khoai sọ, củ súng, củ sen, v.v.., 
chúng ta ăn ở mức độ vừa phải trước giấc ngủ thì mức kích 
thích an thần làm cho thần kinh có cảm giác dễ chịu thư thái, 
và giác ngủ đến đễ dàng hơn. Hoặc ta có thê ăn các loại táo 
đỏ, nhãn hay lòng đỏ trứng gà đều có tác dụng hỗ trợ giấc 
ngủ. Vấn đề ở chỗ liều lượng phải vừa. Nếu bị mất ngủ quá 
lâu thì một ngày ta có thể ăn điều trị, sáng, trưa, đặc biệt cữ 
ăn chiêu tối. 


Nên tránh các loại thuốc tây, và nên sử dụng thảo dược 
hỗ trợ giấc ngủ. Người thích hợp với thuốc Bắc, kẻ thích hợp 
thuốc Nam.... nói chung ta nên sử dụng những loại dược 
thảo kích thích hệ thần kinh đặc biệt gây chất an thần. Tránh 
những loại thuốc, dù Đông hay Tây, tạo ra phản ứng hoóc 
môn ở tuyến giáp hoặc nó chứa đựng quá nhiều những chất như 
corticoid hay chất chống cao huyết á áp, chống Suy tim. Hãy tư 
vấn bác sĩ để xem chất nào chống chỉ định cho giấc ngủ. 


Liều lượng dược thảo cần thiết cho giấc ngủ rất đa dạng, 
chúng tôi xin nêu loại thuốc thông dụng nhất mà phần lớn 
chúng ta có thể sử dụng. Dùng 200mg magié cộng với 25mg 
sinh tố B6 pha trộn bằng nước nóng ấm vừa phải, uống hai 
tiếng trước khi đi ngủ sẽ hỗ trợ rất tốt. Hoặc ta có thể sử dụng 
phương thuốc hà thủ ô, dùng hai lát thục địa, ba bốn lát hà thủ ô 


86 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


cộng với hai năm đậu đen rửa sạch bỏ vào nồi nước đun sôi vừa 
phải, sau đó lọc ra ly để nguội rồi uống. Thời gian uống từ nửa 
tiếng đến một tiếng rưỡi trước khi lên giường. Nếu môi ngày ta 
Sử dụng hà thủ ô từ hai đến ba lần thì việc điều trị giác ngủ sẽ 
được kết quả ở mức độ cao hơn và đảm bảo hơn. 


Các nhà y khoa cho biết, riêng việc điều chỉnh thói quen 
ăn uống và thuốc là ta đã điều trị được chứng mất ngủ khoảng 
sáu mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm còn lại liên hệ đến 
kỹ năng tâm lý. Nếu phối hợp nhuần nhuyễn cả hai phương 
diện này thì ta sẽ dễ dàng thành công. 


GIẤC NGỦ KHÔNG MỘNG MƠ 


Theo Phật giáo, về phương diện tâm thì ý thức của con 
người có thói quen hoạt động cả ngày lẫn đêm. Phật giáo có 
một khái niệm quen thuộc là “đốc đầu ÿ thức”, tức là ý thức 
hoạt động một mình một cách rất thầm lặng trong lúc giấc 
ngủ diễn ra. Các giác quan khác như mắt đã không còn thấy, 
tai không còn nghe, lưỡi không còn nêm, thân chỉ có xúc 
chạm với nệm, mùng, gối ở mức độ tương đối, ấy thế mà : 
thức vẫn hoạt động. Cho nên, vào ban ngày, những ức chế 
tâm lý thế nào sẽ đề lại giấc mơ trong lúc chúng ta ngủ. Nếu 
ức chế tâm lý đó là tình thương yêu thì trong giấc ngủ ta thường 
thấy những tình cảm ấn tượng đẹp làm ta hạnh phúc. Nếu ức chế 
tâm lý đó là những nỗi buồn, nỗi bất hạnh thì giâc ngủ sẽ là một 
ác mộng. Hay nêu ức chế tâm lý là sự thương tiếc người quá cố 
thì giâc ngủ ta sẽ thấy người đó hiện vê. Tùy theo nội dung của 
cuộc sông và những gì mắt thấy, tai nghe, tiếp xúc trong một 
ngày mà giấc ngủ có những giấc mơ khác nhau. Dù mơ nhiều 
hay mơ ít, ý thức vẫn hoạt động. 


Theo tâm lý học Phật giáo, trong một đêm ngủ trung bình 
khoảng bảy tám tiêng, ta có khoảng hai ba trăm giâc mơ khác 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 87 


nhau, có điều ta chỉ nhớ những giấc mơ cuối cùng trước khi 
thức dậy. Những giấc mơ đầu đêm, giữa đêm hay gần sáng, 
ta thường quên hết vì ức chế tâm lý làm cho ta không còn 
giữ lại những đữ liệu này. Ai ngủ với quá nhiều giấc mơ thì 
người đó không khỏe mạnh được. Do đó ngủ nhiều mà vẫn 
không có sức khỏe. 

Đức Phật mô tả kinh nghiệm ngủ của Ngài, một ngày 
trung bình Ngài ngủ từ hai đến ba giờ mà vẫn khỏe mạnh 
sống. đến tám mươi năm tuổi thọ. Trong giấc ngủ, Ngài không 
có bất kỳ một giấc mơ nào. Sở đĩ như vậy là vì hàng ngày 
Ngài sông trong chánh niệm tỉnh thức; đi, đứng, năm, ngôi, 
nói, co duỗi đều làm chủ được các giác quan, làm chủ được 
cảm xúc, thái độ, hành vi; và chuyện gì đã qua thì buông xả 
hết không để lại nỗi buồn, nỗi đau, sự lo lắng, rầu rĩ. Cho nên 
cứ nằm xuống nhắm mắt lại trong vòng mười giây là giấc 
ngủ xuất hiện và làm chủ được sự thức dậy. Ngủ đúng hai 
tiếng tự động thức dậy mà sức khỏe vẫn tràn đầy, đảm bảo 
được tuổi thọ. 

LẬP THỜI GIAN BIỂU 


Kỹ năng tốt nhất là ta tập tạo thời gian biểu cho tất cả 
công việc trong ngày và trong tuần. Việc lập thời gian biêu 
làm cho ý thức chúng ta đỡ mệt nhọc do nhớ quá mức. Có 
nhiều người sở hữu bộ nhớ tốt nên ý lại, nhớ hết việc A, 
việc B, chuyện trong, chuyện ngoài, chuyện làm ăn, chuyện 
đời sống, chuyện bản thân, chuyện chồng con v.v... Nhớ 
quá nhiều làm cho ý thức bị làm việc mệt mỏi, quá sức chịu 
đựng. Khi thần kinh suy nhược, giấc ngủ không thê nào diễn 
ra một cách an lành. 


Mỗi _TBƯỜI nên có một số tay, nhất là những người bị 
bệnh mắt ngủ. Công việc gì cần làm, lúc mấy giờ, số tay đều 


88 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


ghi rõ, không nên lạm dụng dùng trí nhớ. Việc nào cần làm 
ngay thì ghi dấu, việc nào còn tồn đọng cần nỗ lực làm trong 
ngày mai thì ta chuyển công việc đó qua ngày mai. Ngày 
hôm sau chỉ cần mở số ra thực hiện. Như vậy khi nằm trên 
giường lòng cảm thấy an tâm và giấc ngủ dễ diễn ra. 


Cũng nên tập thói quen đừng đề tâm trí mình nghĩ quá xa. 
Chị em phụ nữ thường có chứng bệnh hay lo, ai cộng thêm 
trách nhiệm thì lại càng khó ngủ. Vừa lo vừa có trách nhiệm 
dẫn đến sự thặng dư. Nhiều khi công việc đòi hỏi chúng ta 
đầu tư chỉ hai tiếng nhưng mình lo tới hai ngày, có người lo 
đến hai chục ngày, cái đó gọi là thặng dư không phục vụ cho 
điều gì. Để cho mối lo thặng dư diễn ra trong tâm trí đồng 
nghĩa chúng ta hủy hoại giấc ngủ ngon lành của mình vào 
mỗi đêm. Đừng để tâm trí lang thang, du lịch như ngựa trên 
đồng hoang, khi trên cây chuyền nhảy. Các phương pháp 
thực tập thiền trong đạo Phật, hay trì chú, đếm hơi thở như 
một phương tiện hỗ trợ rất cần thiết để ta dừng tâm lang 
thang hay du lịch gắn liền với những nỗi lo, và do đó ta dễ 
dàng dỗ giấc ngủ, khi nằm xuống ta có thể ngủ ngon. 

HẠ NHIỆT CƠ THỂ 

Như chúng tôi vừa nói, từ hai giờ đến năm giờ sáng, thân 
nhiệt thường tự động hạ xuống vì nhiệt độ bên ngoài giảm, 
đo đó ta có cảm giác ngủ ngon lành. 


Phương pháp tốt nhất hỗ trợ cho thân nhiệt được giảm 
là tắm nước nóng trước khi đi ngủ. VÍ dụ quý vị có thói 
quen ngủ vào lúc chín BIỜ rưỡi tối, thì hãy tắm nước nóng 
khoảng bảy giờ rưỡi đến tám giờ. Nhà nào có điều kiện thì 
nên mua hồ tắm nho nhỏ. Ta ngâm mình trong nước ấm pha 
nửa chung rượu, lượng nhiệt nóng của nước và rượu sẽ tác 
động đến làn da. Tắm xong, ta lau khô cơ thê. Thân nhiệt giữ 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 89 


ấm còn hỗ trợ rất tốt cho việc chữa trị chứng bệnh đau nhức 
xương khóp. 


Những người đang sống trong mùa đông giá lạnh như 
vùng miền Bắc, Đông Bắc Hoa Kỳ hay Canada, Bắc Mỹ nói 
chung, việc tắm mình trong nước ấm có rượu sẽ giúp họ khỏi 
mặc quá nhiều các loại áo ấm, ảnh hưởng làn da và ngăn 
ngừa mụn phát sinh. Do đó hãy tập thói quen tắm nước ấm 
trước khi đi ngủ khoảng một tiếng hay tiếng rưỡi. 


Khi tắm nước ấm, toàn thân sẽ tăng nhiệt, sau đó một 
tiếng tự động thân nhiệt giảm xuống từ từ đến lúc ta lên 
giường ngủ thì thân nhiệt tụt xuống ở mức độ bình thường. 
Sự thay đổi thân nhiệt, từ lúc tắm cho tới lúc ta muốn ngủ, 
diễn ra khoảng 10-15°C tạo cảm giác an thần tự nhiên nên 
giác ngủ dễ dàng được thực hiện. 


Ở những xứ lạnh, đừng nên mang tất chân hay tất tay khi 
đi ngủ, cũng đừng nên đội nón len trên đầu. Việc sử dụng 
những hỗ trợ sự âm này giúp ta dễ ngủ, nhưng về lâu về dài 
nó không tốt cho cơ thê vì những chỗ cần thoát hơi bị bít kín 
khiến chúng ta đễ mắc chứng bệnh tiểu đường. 


Những vùng đông bắc Hoa Kỳ, đông bắc Mỹ hay 
những nơi xứ lạnh quanh năm, nêu sử dụng quá nhiều 
những phương tiện chống lạnh sẽ làm cho ta bị dư thừa 
năng lượng không tốt cho cơ thể. Trước khi đi ngủ, ai 
không có thói quen tắm thì nên ngâm chân trong nước ấm 
mười lăm phút có pha muối hay rượu, sau đó, do lòng bàn 
chân đã quá ấm nên không cần phải mang tất nữa. Ngủ 
không nên trùm đầu để cho thân nhiệt được điều hòa một 
cách tự nhiên. Hơi lạnh bên ngoài tác động đến lòng bàn 
chân, đến đầu của chúng ta làm cho thân nhiệt tự động 
giảm, do đó ta có được giấc ngủ tốt. 


90 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


LÀM CHO THÂN THỂ MỆT MỎI 


Hãy nỗ lực làm cho thân thê bị mệt mỏi, dĩ nhiên ở mức 
độ vừa phải, còn mệt lả hay mệt đừ cũng sẽ phản tác dụng. 
Mệt vừa phải liên hệ đến lao động tay chân trong một ngày. 
Làm vừa sức, ăn uống vừa phải đủ để tái tạo năng lượng 
calories cần thiết thì lúc đó ta đễ ngủ ngon vào ban đêm, mệt 
nằm xuống tự động là ngủ liền. 


Những ai không lao động tay chân, chăng hạn làm văn 
phòng, ngồi trước máy vi tính hay ghi chép số sách, không có 
thời gian lao động thì ta nên thực hành phương pháp đi bách 
bộ vào ban đêm trung bình ba mươi phút. Đối với những 
hành giả Phật giáo, việc đi bộ là rất tốt, vì nó thường kèm 
với thiên, niệm Phật, hay trì chú. Đừng tập thói quen đi bộ 
với tán gầu. Vừa đi vừa nói làm tồn thất khí, gây mệt mỏi và 
làm giảm năng lượng sức khỏe. Lúc đi thì không nên nói, ta 
chỉ nên niệm Phật thầm bằng tâm, vừa đi vừa niệm Phật. Cứ 
mỗi động tác đi, với câu niệm Phật trong tâm, ta quán tưởng 
như sau: “Tát cả những trược khí trong cơ thể đều được tổng 
ra ngoài, những nỗi buôn đau, lo lắng, phiên muộn cũng đều 
được tổng khứ. Bệnh tật và những điều không như ý sẽ không 
còn tôn tại”. Trên mỗi bước chân đi với hơi thở hít sâu, ta 
quán tưởng không khí trong lành đang được đưa vào hỗ trợ 
cho quá trình trao đổi chất của hệ tuần hoàn, làm mới nơron 
thần kinh, máu được tươi nhuận, niềm vui, sự sảng khoái và 
tinh thần minh mãn xuất hiện. Cứ liên tưởng như thế đồng 
hành với việc niệm Phật. Đối với hành giả Mật tông, khi đi 
bộ, ta cũng nên trì chú Mật tông. Sự hỗ trợ này sẽ giúp cho 
mọi người có được kết quả rất tích cực. 

Ta cũng có thể tập chạy xe đạp với tốc độ vừa phải, khoảng 
15-20km/giờ. Đừng theo kiểu chạy đua mà hãy chạy từ từ để 
các cơ bắp được hoạt động thoải mái nhẹ nhàng. Hoặc ta tập 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 9] 


bơi lội, hay thực tập yoga. A1 có thói quen chơi võ thuật thì 
trước khi đi ngủ, ta múa một vài bài quyền. Những bài quyền 
đúng cách có tác dụng tiêu hao năng lượng calorles, do vậy 
khi đặt lưng lên giường, tự động chúng ta chìm vào giấc ngủ. 


Phương Tây còn đề nghị những người tại gia nên sinh 
hoạt vợ chồng đê cơ thê mệt mỏi, đó cũng là một phương 
pháp dưỡng giấc ngủ. Dĩ nhiên Đông y bất đồng với quan 
điểm này rất lớn. Người phương Tây thường không quá quan 
trọng về số lượng cần thiết trong quan hệ giới tính là bao 
nhiêu trong một tháng, đối với từng lứa tuổi và những chứng 
bệnh sức khỏe của từng người; nhưng người phương Đông 
đòi hỏi chúng ta tuân theo chế độ vừa phải, việc gì quá sức, 
quá yêu cầu thực tế đều dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực lên cơ 
thể, kéo theo những ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và chất 
lượng cuộc sống nói chung. 


HƯỚNG ĐẾN CẢM GIÁC NHÀM CHÁN 


Hãy nghe hoặc xem cái gì dẫn đến cảm giác nhàm chán. 
Y học phương Tây đề nghị chúng ta những phương pháp 
xem như sau. Thứ nhất, mở kênh tivi thật đở, những chương 
trình nói dai, nói dài, nói không hay. Thứ. hai, lật quyên từ 
điển ra xem trong khi mình không có nhu cầu nghiên cứu, tra 
khảo. Chỉ lật như một thói quen, tra vài ba chữ rôi lật qua, lật 
lại, lật tới, lật lui cho đến khi có được cảm giác nhàm chán. 
Phương pháp này không phù hợp với giới trí thức vì đối với 
những người có kiến thức, từng trải qua các nghiên cứu học 
thuật, việc lật từ điển càng thôi thúc niềm đam mê thức khuya 
nghiên cứu, thậm chí năm giờ sáng vẫn chưa muốn ngủ. Như 
vậy, phương pháp xem cái gì nhàm chán chỉ thích hợp với giới 
bình dân vốn không có nhu cầu nghiên cứu. Còn giới trí thức 
áp dụng chỉ mất ngủ nhiều hơn, cho nên đây là phương pháp 
không được xem là an toàn. 


92 sSỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Nghe nhàm chán là nghe những âm thanh đều đều, như 
nhạc cổ điển, nhạc thính phòng vốn đòi hỏi kiến thức thật sâu 
hoặc có nhiều kinh nghiệm mới hiểu được cái hay của nó, 
bằng không chỉ nghe khoảng mười phút là ta cảm thấy nhàm 
chán ngủ liền. Ta có thể nghe tiếng sóng vỗ, tiếng nước chảy 
róc rách, tiếng suối, tiếng thác đỗ rằm rầm, tiếng chuông 
reo hay tiếng mõ, tiếng đại hồng chung. Hiện nay những 
âm thanh này đều có trên trang web /sachphathoc.com của 
chúng tôi. Ai có đường truyền internet thường xuyên, loại 
thuê bao, thì đến tối chỉ cần mở trang web, bấm vào mục 
niệm Phật “Nam mô A di đà Phật”. Mỗi ngày có một điệu 
nhạc khác nhau vang lên, chúng ta nghe cảm thấy thư giãn 
đầu óc cho nên giấc ngủ diễn ra nhanh chóng. 


Một trong số phương pháp của phương Tây là nghe nhạc 
buôn đề dẫn đến sự nhàm chán. Điều này đôi khi cũng nguy hại. 
Nhạc buồn chỉ áp dụng cho một số đối tượng, và không thích 
hợp cho đối tượng đang thất tình. Nghe nhạc buôn rồi lại càng 
muốn tự tử hơn. Hoặc sau khi nghe nhạc buôn, nỗi đau thất tình 
trỗi dậy tác động lên ý thức dẫn đến phản ứng thù hận hay phản 
ứng chán nản. Đó là con dao hai lưỡi, cho nên chúng ta không 
áp dụng nó. Nếu sử dụng nhạc thì hãy chọn loại đều đều, bình 
bình nghe cảm thấy chán ngán không thích nghe nữa. 


Có nhiều người thích nghe tiếng nói, nếu là mô tuýp 
người như thế thì ta nên mở radio. Lưu ý đừng mở những 
mục như “Đọc ruyện đêm khuya” vì mục này khá hấp dẫn. 
Hãy mở những mục không hấp dẫn đề ta có thê dỗ giấc ngủ 
cho chính mình được tốt hơn. 

ĐỪNG LÀM TÂM MỆT 


Theo tinh thần nhà Phật, phương pháp quan trọng nhất 
nhăm vượt qua bệnh mật ngủ là đừng làm cho tâm bị mệt. 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 93 


Thân và tâm vốn không tách rời khỏi nhau. Thân mệt làm 
cho tâm bị lừ đừ dẫn đến tình trạng hôn trầm, và rơi vào giấc 
ngủ. Hôn trầm nghĩa là tâm chúng ta không còn phân định 
điều gì rõ ràng, cho nên người ta thường khuyên việc học 
hành muốn có kết quả tốt thì phải học vào buôi sáng sớm, 
trong không gian thật yên tĩnh. Đầu óc ta sau giấc ngủ quên 
hết chuyện ngày hôm qua do vậy nó như một tờ giây trắng, 
ta đọc cái gì, xem cái gì là nó ghi lại ấn tượng rõ ràng. Giấc 
ngủ khuya sẽ hỗ trợ tốt cho việc học vào buổi sáng. 


Một số người có thói quen đọc sách nghiên cứu khuya, 
họ cho rằng đó là lúc yên tĩnh nhất vì mọi người đã ngủ hết, 
tiếng ồn ào xung quanh giảm đi rất nhiều nên việc học và nghiên 
cứu đạt kết quả hơn. Thực ra, đọc sách hay nghiên cứu khuya 
ảnh hưởng rất tiêu cực đến sức khỏe nói chung. Người thức 
khuya phải có nhu cầu dậy muộn, dù một ngày, họ cũng ngủ 
đủ tám tiếng nhưng sức khỏe không tốt bằng người ngủ 
sớm và thức sớm. 


Hòa thượng viện chủ tô đình Ấn Quang thường đi ngủ lúc 
tám giờ tối, đây là thói quen mấy chục năm của ngài. Khoảng 
hai giờ sáng, Hòa thượng thức dậy uống trà thiền. Sau khi 
uống trà thiền, Hòa thượng lạy sám hối hồng danh một trăm 
lẻ tám lạy, sau đó nghiên cứu sách vở hay suy nghĩ những 
phương pháp làm Phật sự cho một ngày, và giải quyết những 
vấn đề Phật sự còn tồn đọng. A1 mới đi làm thị giả cho Hòa 
thượng luôn cảm thấy mệt mỏi. Các vị tu sĩ trẻ thường ngủ 
hơi muộn, nhưng nếu làm thị giả Hòa thượng thì phải ngủ 
chung phòng với ngài. Hai giờ khuya, Hòa thượng thức giấc 
là thị giả cũng phải thức theo. 

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Early ío bed, early fo rise 
make a man happy and wise”, có nghĩa “Lên giường ngủ sớm, 
thức dậy sớm làm cho người khỏe mạnh và khôn ngoan. Cơ thê 


94 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


thức dậy sau giấc ngủ khuya thường rất lừ đừ. Giới văn nghệ 
sĩ bao gồm ca nhạc, sân khấu, điện ảnh, kịch nói có thói quen 
thức khuya vì thế giới của họ là thế giới của giải trí. Giải trí 
có khi đến mười hai giờ khuya, sau đó một số người còn ngồi 
lại tán gẫu đến bốn năm giờ sáng. Họ về ngủ đến một giờ 
trưa hôm sau mới thức dậy. Từ sáu giờ sáng đến một giờ trưa 
là khoảng thời gian làm việc quan trọng nhất trong ngày thì 
văn nghệ sĩ là những người đang ngủ. Nếu chúng ta yêu cầu 
họ ca hát vào buổi sáng đồng nghĩa chúng ta đang hành xác 
họ, bởi vì họ không có nhựa đỀ ca, giọng trở nên khàn khàn 
tắt tiếng, nhưng sau mười hai giờ trưa là giọng trong trẻo trở 
lại. Đó là những người sống với múi giờ khác những người 
bình thường. Vì khác thường như thế nên cảm xúc của họ 
cũng chao động biến đổi rất nhanh chóng, thậm chí đôi lúc 
dị hợm với những cái thông thường, khiến tâm tánh cũng dị 
hợm theo. 


Chúng ta hãy tập thói quen đừng để tâm mình quá mệt 
mỏi, vì một ngày làm việc mười tiếng, thức khuya đến một 
hai giờ sáng giống như ta làm việc đến mười sáu tiếng thì 
tâm trở nên quá đừ. Mức độ tiêu thụ calorles của tâm mệt 
mỏi cao hơn gấp năm mười lần so với lao động tay chân. Cho 
nên ai làm việc với tâm trí nhiều thường năm xuống là ngủ 
ngay. Đây không phải do ngủ ngon mà ngủ do quá mệt, giấc 
ngủ như thế không có chất lượng. 


Đề tránh tình trạng tâm bị mệt mỏi thì trong môi quan hệ 
giao lưu, chúng ta cũng hết sức quan trọng, tránh tiếp xúc và 
chơi với những người rắc rỗi. Người rắc rối thường tạo phiền 
toái làm mình căng thắng đầu óc, nói chuyện với họ dăm ba 
câu về hầu như thức "trắng cả đêm bởi vì tức; hoặc những 
người chơi gác, nói sốc, không tương nhượng ai, không kính 
trọng, nê nang ai, muốn nói thì nói, muốn hành xử thì hành 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 95 


xử, đôi lúc rất vô duyên, bất lịch sự, kém văn hóa làm cho 
người tiếp xúc hay sống chung có cảm giác bực dọc, mệt 
mỏi tâm. Đồng thời cũng nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc 
với những người có chứng bệnh than thở. Chuyện không 
đáng mà họ than nghe rất mệt mỏi. Chẳng hạn “7rởï ơi, 
bà ơi, hôm qua chồng tôi đi tới gần một giờ khuya chưa 
về. Chán quá! Máy đứa con đi đâu chơi không thèm ngó 
ngàng đến nhà cửa, anh chị em trong nhà người nào cũng 
thiếu trách nhiệm, sáng nay mới ra đường gặp chó sủa, 
đi giao tế gặp người ta toàn nói lời nặng nề, đòi tiền thì 
không ai trả nợ, vào làng xóm thì gặp rắc rồi, còn ra chợ 
búa cũng bị cãi vã v.v...". Thử hỏi, chúng ta nghe một 
chuỗi các sự kiện bị than thở thì làm sao cảm thấy thoải 
mái được. 


Người than trút khỏi cơ thể và tâm trí họ những sự bực 
dọc buôn rầu, nhưng người nghe nếu không có khả năng xử 
lý bằng nghệ thuật buông xả thì vô tình lại biến thân thê 
mình, tâm trí mình thành cái sọt rác. Người than xong về ngủ 
ngon lành, người nghe than về “ăn trọc băn khoăn giác 
chẳng thành”, không phải vì đại sự quốc gia, cũng không 
phải vì chuyện lợi ích chúng sinh mà vì cái thói hay nghe 
chuyện thiên hạ. 


Cũng đừng nên tiếp xúc với người có thói quen gây sự, 
chì chiết, cãi vã, nói một câu đáp trả một câu, những người 
như thế thường khiến mình bị ảnh hưởng lây lan. Hai bên 
đều mất ngủ như nhau. Cho nên trước khi đi ngủ, đừng đi 
tán gẫu chuyện thiên hạ, cũng đừng xem ti vi quá hai giờ. 
Theo dõi bộ phim với những tình tiết tâm lý, diễn biến kịch 
tính làm cho đầu óc mình phải suy nghĩ, đến khi đặt lưng lên 
giường, quán tính đó vẫn tiếp tục làm chúng ta suy nghĩ dẫn 
đến khó ngủ. 


96 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


KIỂM SOÁT NHẬN THỨC 


Nhận thức bao gồm cảm giác, thái độ, phán đoán do mắt 
thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình 
dung. Các loại nhận thức này rất ảnh hưởng đến giấc ngủ của 
chúng ta. Trước nhất, chúng ta phải tránh thái độ cô tình ngủ, 
ráng ngủ. Khi giấc ngủ chưa được diễn ra mà mình cố găng 
ngủ bằng mọi cách, nỗ lực đó gây ức chế tâm lý dẫn đến kết 
quả không thể nào ngủ được. 


Ta phải sử dụng những phương pháp làm sao kiểm soát 
được nhận thức để đừng bị ức chế. Ức chế là một gút mắc về 
tâm lý cần được giải tỏa trước khi lên giường ngủ, đặc biệt là 
các ý nghĩ tiêu cực cần được loại bỏ. Người có suy nghĩ tiêu 
cực nên nhìn cái gì cũng thấy toàn điều xấu. Thế giới tốt xấu 
lẫn lộn, người tiêu cực sẽ chỉ nhìn thấy toàn gai mà phớt lờ 
hoa hồng vốn là tinh hoa tỉnh túy nhất. Do nhìn thấy toàn gai 
nên cuộc đời của họ gặp toàn phiền não, nghiệp chướng, trần 
ô mệt mỏi, vì họ đã vứt bỏ bông hoa. Còn người có cái nhìn 
tích cực sẽ chỉ thấy hoa mà không hề bận tâm đến gai góc. 
Họ liên tục tiễn tới phía trước, vượt qua những thách đồ trở 
ngại để thành công. 


Chỉ cần thay đổi thái độ tâm từ tiêu cực đến tích cực, từ 
bới móc lỗi của người khác đến rút kinh nghiệm bản thân, tập 
thói quen lạc quan thì chúng ta có thể đễ dàng dỗ giấc ngủ, 
quan trọng nhất là đừng để cho sự lo lắng can thiệp vào. Hãy 
thực tập phương pháp “hiện tại lạc frú”, khóa nỗi lo nøay nơi 
xuất phát. Nếu nỗi lo đó liên quan đến công việc ở công ty thì 
chúng ta phải khóa nó lại khi đã về nhà. Nếu nỗi lo là chuyện 
con cái thì chúng ta tạm gác sang một bên khi lên giường 
ngủ. Nếu nỗi lo liên quan đến chồng, chúng ta vẫn cần phải 
bỏ qua những nỗi buôn giận. Chỉ cần nhớ đến việc nhắm mắt, 
giấc ngủ, sức khỏe còn mọi thứ khác phải buông bỏ hết. 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 97 


Sau khi quan hệ giới tính về đêm, theo phương Tây, vợ 
chồng nên ngủ riêng, mỗi người một phòng. Nếu hai vợ 
chồng ngủ chung phòng hay chung giường mải miết tâm sự 
chuyện trong nhà ngoài ngõ sẽ dẫn đến tình trạng ngủ muộn 
và thức dậy muộn, sức khỏe ngày càng bị giảm sút. 

TRÁNH NGỦ NƯỚNG VÀ TIẾNG ỒN 


Phải giới hạn giấc ngủ bằng cách đừng ngủ nướng trên 
giường. Chăng hạn tối hôm qua lỡ có công việc ngủ muộn 
hơn một giờ, sáng hôm nay mặc dù không đi làm ở đâu thì 
cũng đừng ngủ thêm một giờ. Bình thường người tại g1a thức 
dậy lúc sáu giờ sáng, nếu đêm trước ngủ trễ thì sáng hôm sau 
chúng ta cũng nên thức dậy đúng sáu giờ. Ngủ nướng đến 
bảy giờ đồng nghĩa ngày hôm đó chúng ta bị lố một BIỜ, đến 
tối ta sẽ khó ngủ vào đúng ø1ờ mà ta thường đi ngủ, kết quả 
múi giờ sinh học của cơ thê bị xáo trộn và rất khó dỗ giấc ngủ 
cho ngày hôm sau. 


Hoặc mấy ngày trước, chúng ta có làm việc vất vả liên 
tục ngày đêm do đám tang, lễ cưới hay việc gì đó thì cũng 
đừng dỗ giấc ngủ dài sau khi công việc vừa mới hoàn tất. 
Bận rộn liên tục hai ngày rồi ngủ bù mê mệt hai ngày sau đó 
là phương pháp không hiệu quả, ngược lại, có hại sức khỏe. 
Chúng ta cứ tập thói quen ngày hôm sau ngủ đủ tám tiếng 
dù ngày hôm trước thức trắng hoàn toàn, cơ thê sẽ tự động 
điều chỉnh. Còn ai lo sợ, tự cho phép mình ngủ nướng và 
ngủ bù thì thói quen ngủ của những ngày hôm sau sẽ bị 
đảo lộn. 


Tránh đặt phòng ngủ ở nơi có quá nhiều tiếng ồn. Người 
sông ở chung cư thường rất khó ngủ. Chúng ta ở tầng hai mà 
tầng ba đóng đinh, đập búa hay kéo bàn ghế, tất nhiên chúng 
ta cảm thấy dị ứng. 


98 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Trong Phật giáo, kinh tạng Pàli có nói “Tiếng ổn là cây 
gai của thiên định”. Thiền định là phương tiện dỗ giấc ngủ 
rất hay, nhưng có tiếng ồn thì không thê nào tập trung được. 
Chùa Ấn Quang, chùa Giác Ngộ, chùa Vĩnh Nghiêm nằm ở 
mặt tiền đường, tối đến, tiếng xe cộ vẫn còn, do đó nêu chùa 
tổ chức những khóa tu thiên, khóa tu niệm Phật sẽ gặp trở 
ngại nhất định, vì tiếng ồn thường xuyên diễn ra. Cho nên, 
trong phòng ngủ đừng để tạo tiếng Ôn. 


Ở chùa Giác Ngộ, chúng tôi tiếp xúc với khá nhiều đối 
tượng mất ngủ, ai có con em, trẻ nhỏ khó ngủ thường đến 
chùa nhờ chúng tôi. Chúng tôi phán vài câu, hồi hướng công 
đức, sờ đầu trẻ, vài hôm sau nó ngủ ngon lành. Người có năng 
lượng định tốt và nội tâm vững chãi có thể thực tập, không 
nhất thiết thầy tu mới làm được. Quý vị hãy thử nghiệm, hãy 
tập trung dùng hai lòng bàn tay mình áp vào trán và đầu đứa 
bé, sau đó chúng ta quán tưởng với sự tập trung cao độ rằng: 
“Mong cho đứa bé có giấc ngủ an lành về đêm, mọi phiên 
não ảnh hưởng đến thân kinh và sức khỏe sẽ được tan biến 
với sự chủ nguyện này. Bao nhiêu công đức mà tôi có được 
về sự bảo hộ đời sống của chúng sinh xin hôi hướng một 
phân cho đứa trẻ đang bị mắt ngủ này và mong nó không bị 
thức giác nửa đêm”. Quý vị hãy làm và nêu có phước thật, 
có đức thật, có sự bình an nội tại của tâm thật thì việc hồi 
hướng, sờ đầu chúng như thế là có tác dụng. Đặc biệt các 
Phật tử có tu niệm, có tạo phước báu, có buông xả nhất là 
thực tập từ bị hỷ xả thì việc trị liệu cho con cháu mình sẽ có 
hiệu quả mà không cần phải nhờ đến các thầy tu. 

ÁNH SÁNG VÀ GỐI NGỦ 
Trong phòng ngủ nên hạn chế ánh sáng. Các phòng khác, 


người ta thường thiết kế đèn tuýp màu trắng, riêng phòng 
ngủ phần lớn thường gắn đèn vàng, độ 5 - 7watt lờ mờ đủ 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 99 


đề nêu chúng ta có nhu cầu về đêm đi vệ sinh. Nếu ai không 
có nhu cầu đó thì tắt hết các đèn bởi vì ánh sáng điện khi tác 
động vào mắt làm cho mắt không ngừng hoạt động, do đó 
não cũng tiếp tục hoạt động và ta khó dỗ giấc ngủ. 

“Đôi mắt là cửa ngõ tâm hôn”, tâm hồn ở đây được hiểu 
là hoạt động ý thức. Con mắt mở ra ta suy nghĩ rất nhiều thứ 
và ai đã nhắm mắt mà vẫn tiếp tục suy nghĩ thì không thể nào 
ngủ được. Muốn cho giấc ngủ tốt, ta phải tắt đèn khi ngủ. 
Một số người sợ ma có thể để đèn vừa phải. Lưu ý, đèn sáng 
trưng ngoài việc gây khó ngủ mà còn khiến giấc ngủ không 
ngon vì trong tăng phô đèn tỏa ra các từ trường. Nếu ta để 
đèn sát bên đầu giường, nó càng ảnh hưởng gián tiếp đến bộ 
não và trí nhớ của chúng ta. 

Tránh đặt xung quanh giường ngủ những máy móc điện 
tử như tỉ vi, tủ lạnh, cassette hoặc bất cứ các loại đầu máy 
nào vì tất cả những thứ đó cũng tỏa từ trường và ảnh hưởng 
đến sức khỏe. Tốt nhất trong phòng ngủ không đề thứ gì. 
Phòng ngủ chỉ nên có giường, mùng mên, chiêu gồi, quạt 
máy, máy lạnh hay những dụng cụ hỗ trợ giấc ngủ như máy 
mở nhạc êm dịu không lời v.v... 

Nên lên giường mười lăm phút trước khi ngủ. Nếu mỗi 
ngày chúng ta quen ngủ lúc chín giờ rưỡi thì hãy lên giường 
từ lúc chín giỜ mười lăm. Đừng lên giường nằm quá sớm, vì 
khi chưa muôn ngủ, ta thường suy nghĩ miên man dẫn đến 
mất ngủ. Trong mười lăm phút trước khi giấc ngủ diễn ra, ta 
nằm hít thở thật sâu nhẹ nhàng, thư thái. 


Tốt nhất không nên nằm gối, vì gối thường chèn thần 
kinh cố. Ai bị chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa 
đệm thì việc sử dụng gối sẽ khiến bệnh nặng nề hơn. Hãy lót 
dưới đầu một chiếc mền mỏng hoặc chiếc khăn gấp lại ba 


100 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


lần với độ dày khoảng 2cm. Nằm duỗi hai chân, đừng đề hai 
chân bẹt thành hình chữ bát. Hai chân phải xuôi với nhau, 
hai tay cũng đề thư thái. Đừng để hai tay lên ngực vì nếu đè 
tim làm cho tim bị mệt. Cũng đừng đề hai tay lên bụng làm 
ảnh hưởng đến chất lượng thở của bụng, ảnh hưởng đến tuần 
hoàn máu, tuần hoàn não, và tuần hoàn cơ thể nói chung. Tay 
duỗi theo thân, chân cũng duỗi ra thư thái và các cơ bắp được 
buông lỏng, ta quán tưởng với hơi thở thật sâu. 
THEO DÕI HƠI THỞ 

Nếu là hành giả thiền có thê thực tập bài kinh Mười sáu 
pháp quán niệm hơi thở trong kinh 7u»g Bộ. Bốn hơi thở 
liên hệ đến thân, bốn hơi thở liên hệ đến cảm xúc, bốn hơi 
thở liên hệ đến tâm, và bốn hơi thở liên hệ đến ý niệm của 
tâm. Ai có bộ nhớ kém thì không cần thực tập đến mười sáu 
hơi thở, chỉ cần thực tập quán tưởng đơn giản như sau: “7ở 
một hơi thật dài, tôi ý thức mình đang tổng khứ ra những 
trược khí của phiên não, nỗi lo, bực dọc, khổ đau và bệnh tật. 
Hí! vào thật sâu tôi ý thức mình đang đưa vào cơ thể những 
khí trong lành qua thanh quản, buồng phối, đan điển, Cùng 
sự vận chuyển trên toàn thân với những cơ bắp và các lớp tế 
bào. Nó mang lại sự tươi nhuận của máu, sự tươi nhuận của 
nơ ron thân kinh, mang lại sự tuần hoàn trao đổi chất, mang 
lại sức khỏe, niềm vui, và giắc ngủ ngon lành không mộng 
mị”. Hai cách quán niệm đó ta phải lặp đi lặp lại thường 
xuyên bằng tâm, đính kèm danh hiệu đức Phật nếu chúng ta 
theo Tịnh độ tông hay Bồ tát Quan Âm và Phật A Di Đà. Còn 
ai có cuộc đời quá nhiều phiền muộn thì quán thêm hình ảnh 
Bồ tát Di Lặc đang cười toe toét một cách sảng khoái. Cứ 
quán tưởng hơi thở với nụ cười như thế, mọi nỗi đau buồn 
phiền, bực dọc sẽ tự động tan biến. Quý vị tập trung cao độ 
thì chắc chắn chưa đến mười lăm phút đã có thể ngủ ngon. 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s I0] 


Hoặc một quán tưởng khác nếu quán tưởng đơn thuần 
vẫn chưa có kết quả, ta hãy nhầm thê này: “4n tịnh toàn 
thân tôi thở vào, an tịnh toàn tâm tôi thở ra”, sau đó ta nhằm 
ngược lại “4? f¡nh toàn tâm tôi thở vào, an tịnh toàn thân 
tôi thở ra”. Khi quán tưởng đến “an tịnh toàn thân”, ta thẫy 
rõ thân được cấu tạo bởi xương, thịt, tủy, da, tế bào, lỗ chân 
lông... tất cả thấm nhuần sự an lạc, nó làm thân mình thư 
giãn, thoải mái. Khi nói đến “an tịnh toàn tâm”, dòng cảm 
xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức của ta được thấm nhuần bởi 
niềm vui và hạnh phúc. Sự quán tưởng thân tâm an tịnh phải 
đính kèm sự tập trung cao độ với danh hiệu Phật hoặc với câu 
thần chú thì giấc ngủ ngon sẽ diễn ra. 

Mỗi người có thể có một con số ấn tượng nào đó mình 
thích nhất. Có người thích số 49, có người thích số 7, có 
người thích số 9,... Thích con số nào, ta chỉ việc đếm con số 
đó với hơi thở. Hit một hơi thở thật dài ta đếm một, hai, ba, 
bốn, năm, sáu, bảy. Thở một hơi thở thật dài ta đếm một, hai, 
ba, bốn, năm, sáu, bảy. Cứ lặp tới lặp lui, lặp xuôi, lặp ngược 
đều đều dẫn tới cảm giác nhàm chán dễ ngủ. Khi ý thức tập 
trung vào việc đếm các con số, nó sẽ không có cơ hội đề ý 
đến nỗi buôn, nỗi đau, nỗi lo hay những mơ tưởng của quá 
khứ và tương lai. Đây là phương pháp cột tâm ở một đối vật 
làm cho tâm mình dừng trụ ở đối vật đó, tâm không còn cơ 
hội bám víu vào những đối tượng nào khác. 


ĐỒNG HỒ BÁO THỨC 


Đề hỗ trợ cho việc ngủ, mỗi người nên có đồng hồ báo 
thức. Hiện nay điện thoại di động cũng có đồng hồ báo thức, 
tuy nhiên chúng tôi khuyên không nên sử dụng đồng hồ của 
điện thoại vì chúng ta có thể bị gọi đến trong khi đang ngủ. 
Nói chuyện điện thoại đôi ba câu nhưng sau đó sẽ không ngủ 
được nữa. Người ta trút tâm sự buồn vui qua mình là người 


102 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


ta có thê ngủ ngon lành còn mình thì năm trằn trọc. Do đó 
khi ngủ thì nên tắt điện thoại di động và đê điện thoại bàn ở 
chê độ nhăn tin. 


Nước ngoài có dịch vụ điện thoại rất tốt, rẻ tiền, máy 
được khuyên mại và dịch vụ sử dụng miễn phí rất nhiều. 
Dùng chung một hãng thì được miễn phí. Họ có những 
chương trình gọi là “chương trình gia đình”, mua từ ba máy 
trở lên thì ba máy đó gọi cho nhau suốt ngày lẫn đêm không 
tính tiền. Hoặc những chương trình hấp dẫn khác như, miễn 
phí sau bảy giờ tối gọi đến sáu giờ sáng, chỉ trả cước gọi vào 
giờ hành chính. Ở nước ngoài họ tính theo giờ gọi, khoảng 
15USD/1.000 phút, người nhận cuộc gọi cũng phải trả tiền 
cước, số tiền gọi và nghe trả bằng nhau. Tuy nhiên chương 
trình khuyến mãi lại rất hấp dẫn. 


Chúng ta cứ tắt điện thoại trước khi ngủ là an toàn. Hãy 
đề điện thoại chuyên qua chê độ gửi tin nhãn băng âm thanh. 
Sáng hôm sau chúng ta mở điện thoại kiêm tra tin nhăn. 


Hãy chỉ sử dụng đồng hồ báo thức đề thức dậy đúng giờ 
theo yêu cầu. Người có tâm định tĩnh có thể sử dụng tự kỷ 
ám thị bằng quán tưởng thay thế cho đồng hồ. Ví dụ, quý vị 
muốn thức dậy vào lúc bốn giờ sáng hôm sau thì trước khi đi 
ngủ quý vị nói nhằm: “Ngày mai bốn giờ sáng tôi thức dậy lôi 
thức dậy vào bốn giờ sáng. Tôi ngủ ngon lành an giác không 
mộng mị, tôi ngủ đến đúng bón giờ sáng là thức dậy” lặp đi lặp 
lại như vậy, ngoài tác dụng gây nhàm chán giúp ni ta dễ ngủ 
mà chúng ta sẽ còn được thức dậy đúng bốn giờ sáng hôm sau. 
Quý vị về làm thử tối nay sẽ thấy có kết quả. 


Ngoài ra, chúng tôi đề nghị quý vị thử với cái đồng hồ 
chỉnh nhanh mười phút tức là nó đi sớm mười phút, sau đó 
quý vị nhâm bôn giờ phải thức dậy thì đúng bôn giờ mười, tự 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 103 


động sẽ thức dậy. Hoặc điều chỉnh đồng hồ chậm mười phút 
rồi nhâm bốn giờ thức dậy, đúng bốn giờ kém mười, quý vị 
sẽ tự động thức mà không cân phải báo chuông gì cả. Bởi vì 
ý thức khi có lệnh điều khiến, nó trở thành tổng chỉ huy. Ta 
nạp vào nó một yêu cầu, sau đó tông chỉ huy sẽ tự sắp xếp. 


Nếu quý vị là tu sĩ hay những người đã có thời gian sống 
trong chủa làm công quả, thì dù đi bất cứ nơi đâu khác, đến 
giờ thức, quý vị vẫn nghe tiếng chuông chùa keng keng mặc 
dù không ai đánh, ý thức chúng ta tự động tạo ra tiếng chuông. 
Còn người có kỷ luật nghiêm khắc, bài bản thì đến giờ thức 
giác, chúng t ta có cảm giác hộ pháp sờ đầu gọi “Con ơi thức dậy, 
đến giờ rôi”, tương tự ai ở nhà thương cha kính mẹ, được cha 
mẹ thường xuyên nhắc nhở, có thê mơ thấy cha mẹ gọi thức 
dậy. Nói chung môi người có một hình ảnh nhắc khác nhau với 
lệnh điều khiển tập trung cao độ trước giấc ngủ. 


QUÁN THỊ THỂ VÀ MASSAGE 


Một phương pháp thiền quán khác rất hiệu quả đó là 
quán thân thể này là một thi thể. Tại sao? Vì bản chất của 
thi thể là ngưng hoàn toàn hoạt động của các giác quan: Mắt 
không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn ngửi, 
lưỡi không còn nếm, thân không còn xúc chạm, ý không còn 
tưởng tượng; tim ngưng đập hoàn toàn. Khi quán: “Tói i2 
một thi thể, tôi không còn các phản ứng giác quan. Tôi là một 
thi thể, các phản ứng giác quan của tôi đã lặn tắt" cử quán 
nhầm như thế thì tự động ý thức, cái vô thức bên trong điều 
chỉnh làm cho mình có cảm giác mình y như một thi thể, mà 
đã là thi thể, chúng ta sẽ ngủ ngon lành, không còn ý thức 
hoạt động nữa. 


Chúng ta có thể kết hợp phương pháp niệm Phật, phương 
pháp thiên quán, phương pháp trì chú với cái máy massage. 


104 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Cứ nằm duỗi chân thật thoải mái, dùng một máy massage 
tay cầm loại vừa sức chịu đựng của mình, massage ở đùi, 
bắp chân, mặt sau của hông, lưng,... muốn massage chỗ nào 
thì ta nghiêng qua chỗ thích hợp đó. Vừa massage vừa quán 
tưởng, vừa đọc thần chú, vừa niệm Phật, làm trong mười lăm 
phút cộng với động tác hít thở thật sâu, chắc chắn sau đó 
chúng ta sẽ ngủ ngon. 


AI mạnh dạn tập những phương pháp nêu trên sẽ khỏi 
phải tốn tiền đi bác sĩ. Đi bác sĩ, đôi lúc ta lại bị lệ thuộc tâm 
lý. Quý vị có thể hướng dẫn cho người thân của mình bằng 
cách, sau khi hướng dẫn họ những kỹ năng mà chúng tôi 
vừa nêu trên, nếu họ vẫn chưa tin, quý vị nên xung phong đi 
mua thuốc ngủ cho họ. Những ngày đầu ta mua đúng thuốc 
mà họ yêu câu, có nhãn hiệu để họ kiêm chứng. Mấy ngày 
sau ta đề nghị đổi nhãn hiệu thuốc nước ngoài, ta mua loại 
thuốc có chức năng an thần giảm ba phần tư nhưng cứ nói 
dối rằng tác dụng của thuốc mới này vẫn bằng loại cũ. 
Một sô người Việt Nam thường có tâm VỌNng ngoại, nghe 
nói hàng nhập thì cho là tốt. Họ uống những viên thuốc 
giảm ba phần tư chất gây ngủ mà vẫn ngủ ngon vì họ nghĩ 
rằng thuốc này chất lượng cao. Sau một thời gian, chúng 
ta lại đối loại thuốc khác giảm hơn nữa. Người kia vẫn có 
cảm giác ngủ ngon chứng tỏ đô dùng thuốc đã giảm đi khá 
đáng kê nhưng vì họ luôn nghĩ rằng mình đang uống thuốc 
ngủ cho nên họ ngủ ngon lành. Cuối cùng ta đổi loại thuốc 
bổ, hoàn toàn không chứa chất thuốc ngủ nào, người kia 
uống vẫn thấy ngủ ngon lành. 


Trên thực tế, ý niệm “2ôi ngủ ngon lành, tôi ngủ ngon 
lành” đã làm cho giấc ngủ của họ ngon lành chứ không phải 
do thuốc. Trị bệnh về tâm lý này rất quan trọng, dĩ nhiên 
muốn làm công việc trị bệnh đó có kết quả thì người trị bệnh 


NGỦ NGON VÀ HẠNH PHÚC s 105 


phải có uy tín với người bệnh để việc giải thích làm cho 
người đó tin và làm theo. 
ĐỪNG BẬN TÂM MÚI GIỜ VÀ MÚI ĐỊA LÝ 


Còn ai có những chứng bệnh mắt ngủ do lạ múi giờ, hay 
lạ nơi chốn thì nên quán tưởng. Ví dụ đi qua nước Mỹ, múi 
giờ chênh lệch với Việt Nam mười hai tiếng, ta phải quán thế 
này “Tôi đang ở nhà, tôi đang ở nước Việt Nam”. Khi quản 
tưởng mình đang ở nhà thì cái giường ở khách sạn hay ở nhà 
người thân lập tức cho cảm giác mình đang nằm trên chiếc 
giường quen thuộc ở nhà và múi giờ đó cũng trở nên quen 
thuộc, từ đó chúng ta không bị lạ chỗ. Việc thực tập như vậy 
mặc dù đơn giản nhưng hiệu quả rất cao. 


AI tiêu cực khi đi qua nước khác cứ nghĩ rằng mình bị lạ 
múi giờ, bị lạ chỗ nên không ngủ được, chắc chắn mẫy ngày 
sau đó cũng sẽ không ngủ được. Có một mẹo vặt để chúng 
ta làm quen với giờ địa phương và làm quen với không gian 
mới lạ khi đặt chân tới phi trường, ta dặn người thân ra đón 
hãy nấu hai củ từ rồi ủ nóng mang ra phi trường. Vừa tới nơi 
thăm hỏi chào đón xong xuôi, ta ăn hai củ từ ngay lập tức thì 
chắc chăn không bị chột bụng, có thể làm quen ngay với khí 
hậu địa phương và thực phẩm địa phương. Mẹo này rất hay, 
nó có sự hỗ trợ tích cực đề cơ thể chúng ta làm quen với múi 
giờ và múi địa lý, tối đến sẽ không bị mất ngủ. 


Một mẹo vặt khác là khi ta qua một nơi nào đó lạ múi g1ờ 
khoảng mười hai tiếng thì trong lúc ban ngày của nơi mới 
được hiểu đồng nghĩa là ban đêm ở nơi mình đã ở, việc mệt 
mỏi căng thắng chắc chắn sẽ diễn ra, hai mắt mở không lên 
nhưng lưu ý phải cố thức, đừng đi ngủ. Nếu đi ngủ, chúng ta 
sẽ không bao giờ làm quen được với múi giờ mới, và múi địa 
lý mới. Hãy để cơ thê hoạt động bình thường như ban ngày ở 


106 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


nước chúng ta đang sông. Mười hai giờ làm việc quá lỗ như 
thế sẽ khiến cơ thê mệt mỏi, khi nằm xuống ta sẽ rơi ngay 
vào giác ngủ. Ngày hôm sau lập tức ta làm quen với sự thay 
đổi múi giờ và địa lý nói chung. 

Tóm lại, mất ngủ không phải là chuyện đáng lo nếu chúng 
ta biết cách ăn uống, làm việc và có những kiến thức y khoa 
giúp cơ thê được thư giãn. Phối hợp với những phương pháp 
thiền, tu niệm trong Phật giáo, nhất là thực tập sự buông xả 
hay thực tập phép nụ cười trong quan hệ xã giao, thì nằm 
xuống chúng ta có thê thăng giác. Tắt cả những sự hỗ trợ này 
rất cần thiết bắt buộc người thực tập phải tuân thủ mới đạt 
được kết quả cao. Dù quý vị không bị mất ngủ nhưng người 
thân của mình có thể vướng vào, cho nên hãy hướng dẫn họ, 
chia sẻ với họ để họ có được chất lượng sức khỏe, có được 
đời sống an vui và hạnh phúc. 


33k 3k 


Chương 5: 


SỐNG VUI SỐNG KHỎE 











Giảng tại Trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc, Q.12 
ngày 13-02-2008 
Phiên tả: Diệu Thủy 


SỐNG VUI SỐNG KHỎE s 109 


ĐIỆU HÒ AN VUI 
Qua một điệu hò trong Phật giáo, tôi xin chia sẻ với quý 
bà con nghệ thuật sống vui sống khoẻ. 
*Ai nói gì thì mình cứ nghe. 
Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiễu 
Buôn chỉ mà ba bốn bữa 
Để cho tâm tư héo sâu. 
Ta cười ta thở thật sâu 
Nỗi buôn tan biến thật mau 
lang tình, tang tính, tình tang”. 


Điệu hò này được Thiền sư Nhất Hạnh cải biên nhằm 
hướng dẫn nghệ thuật sống vui sống khỏe qua bốn động tác: 
Nói, nghe, cười và thở, có giá trị mầu nhiệm thay đổi những 
nỗi buồn đau trong cuộc đời. Dù thuộc bất cứ tôn giáo nào 
hoặc không có niềm tin về một tương lai hạnh phúc, nhưng 
cứ thực tập bài ca như vừa nêu thì ai cũng sẽ thấy rằng niềm 
an vui không phải là cái gì xa lạ tít trên thiên đường, hoặc ở 
kiếp sau mà nó rất gần gũi trong đời sống sinh hoạt thường 
nhật của chính mình. 


Mỗi động tác trong bài ca đề nghị người thực tập phải thể 
hiện hết mình với nó. Khi xướng ca, tâm phải liên tưởng đến 
nội dung và cố gắng thực tập để quá trình thay đổi cấu trúc 
sinh học trong cơ thê được diễn ra. Y học ngày nay cho biết, 
mỗi tích tắc trôi qua, con người già đi, các noron thần kinh 
cũng trở nên già, máu trở nên đặc hơn và các tế bảo trở nên 
cũ hơn. Nếu không vận hành theo qui luật mà sự nỗ lực có 
dụng Ỷ làm mới nơron thần kinh, máu và các tế bào thì quá 
trình sông trải qua năm tháng ngày giờ sẽ làm cho con người 
thêm giả cối, nặng ưu phiên, Cuôi cùng dù sống trên rừng 
tiền, biên bạc vẫn không có niềm vui. 


110 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Các nước phương Tây phát triển đạt đến đỉnh cao của 
nền kinh tế vật chất thường lầm nhận và đánh đồng tiền 
bạc của cải với bản chất hạnh phúc, họ đang đối diện trước 
khủng hoảng rất lớn là nỗi đau tâm lý gặm nhấm hàng 
ngày hàng giờ. 

Sau những lần tham quan và thuyết giảng tại Hoa Kỳ, 
Úc Châu, chúng tôi nhận ra một điều mà tất cả người Việt 
nơi đây cũng thừa nhận rằng trong mười hai con giáp, dù 
sinh trong con giáp nào nhưng sông với chế độ kinh tế đang 
phát triển vượt bậc, tất cả đều có chung tuôi con trâu, nghĩa 
là phải làm việc rất vất vả từ sáng đến tối, ngày lẫn đêm và 
thỉnh thoảng con người trở thành như cái máy. 


Do sức ép của công VIỆC, sức ép của mọi thứ trong xã hội 
đã làm thay đối. cấu trúc đời sống sinh hoạt gia đình truyền 
thống mà các sắc dân ở các nơi đã phải đối diện. Việc đạt 
được giá trị vật chất thì đồng lúc đó đánh mắt đi những yếu tố 
và giá trị của đời sống tinh thần. Đắp đổi, được và mất trong 
đời sống làm cho trạng thái tinh thần con người trở nên hết 
sức căng thăng. 


Những nước đang phát triền như Việt Nam, khủng hoảng 
đời sông tinh thần ít hơn so với các quốc gia phát triển. Thống 
kê xã hội học của Hoa Kỳ cho biết, hằng năm có hàng ngàn 
người ở Hoa Kỳ bị chứng bệnh về tâm thần. Bởi vì xã hội 
này được cấu trúc theo thế hỗ trợ cho sự phát triển tự do cá 
nhân ở mức độ cao nhất. Khi sự riêng tư được đề cao thì cái 
tôi của con người sẽ bị cô lập hoá. Cái tôi đó không muốn ai 
đụng chạm đến, dần dà dẫn đến tinh thần đời sống cộng đồng 
“đèn nhà ai nây £ở”. Do đó kết quả có nhiều người sông cạnh 
nhà nhau mấy mươi năm mà không hè biết hàng xóm bên 
cạnh tên gì. Khi gặp những bề tắc tỉnh thần, những khó khăn 
trong tình yêu và hôn nhân, những trục trặc trong mối quan 


SỐNG VUI SỐNG KHỎEs II] 


hệ cha mẹ con cái, cộng với sức ép của nghê nghiệp đã làm 
cho rât nhiêu người mật hêt hạnh phúc. 


Sau mười hoặc hai mươi năm nỗ lực làm ăn một cách 
có phương pháp, phần lớn có thê mua nhà theo dạng trả 
góp. Mỗi tháng tùy theo năng lực doanh thu mà việc trả 
góp được thực hiện theo kế hoạch từng khoảng thời gian, 
sau đó họ có căn nhà độc lập. Sức ép ở chỗ nếu bị sa thải 
khỏi công ăn việc làm chỉ chừng hai tháng thì hầu như 
mọi nỗ lực và ước mơ có một mái ấm gia đình trở thành 
lục bình trôi nổi trên sông nước. Do vậy căng thắng tâm 
lý làm cho nhiều người mất hạnh phúc, đặc biệt khi bàn 
tay của họ gần chạm đến ước mơ về vật chất. Trong nhu 
câu tìm kiếm giá trị của đời sống vật chất, người ta thường 
đánh mất giá trị đời sống tinh thần. 


“AI NÓI GÌ THÌ MÌNH CỨ NGHE” 


Thực tập hạnh lắng nghe, chúng ta không phản ứng, 
không nhận xét, không phê bình, chỉ trích và dĩ nhiên không 
bới móc lỗi lầm trong lời nói của người đối diện đang phát 
ngôn. Có tai thì cứ nghe nhưng không lưu giữ lại những lời 
đối thoại của tha nhân có thê gợi lên nỗi buồn và niềm đau cho 
bản thân mình. Lời nói luôn có hai chiều hướng, tích cực hoặc 
tiêu cực. Lời nói có thể làm cho con người phần chấn vươn lên 
nhưng cũng có thể làm cho con người cảm thấy chán nản, thất 
vọng, bỏ cuộc và chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau. 

Khái niệm và động từ nói ở đây không nhất thiết là có 
người thật đang nói với chúng ta mà đôi lúc cần quán tưởng 
mình đang nghe từ đài truyền hình, radio, do đó nghe với tỉnh 
thần khách quan và không đặt để mình trong tư thế cuộc đối 
thoại, tất cả những thứ không đáng lưu giữ trong tâm sẽ dễ 
dàng được vượt qua. Đây là cách thức thực tập đối với lời nói 


112 sSỐNG VUI SỐNG KHỎE 


mang nội dung tiêu cực mà kinh điển nhà Phật thường gọi là 
chuyên hoá tâm thức. 


Nhu cầu của chuyền hóa tâm thức rất cần thiết khi tâm 
thức chúng ta đang bị ám ảnh, khống chế vì một lời nói tiêu 
cực nào đó. Động tác nghe trong tình huống này có lực thu 
hút vào trọng tâm lời nói khiến chúng ta đề ý từng câu, từng 
chữ, ngữ điệu lên xuống trong cách diễn đạt rồi từ chuyện 
nhỏ xé thành chuyện to. Cho nên nghe không lưu giữ lại là 
một phương pháp. 


Hãy hình dung trước mặt mình là quả núi có một cơn g1ó 
xuân đi ngang qua, bốn bề mây đang bao phủ. Gió và mây 
không bị núi cao sừng sững làm cản trở. Cũng vậy, mọi sự 
vật hiện tượng, con người trong giao tế ứng xử với chúng ta 
cũng như gió, mây và núi. Khi có tâm trở ngại thì đối điện 
trước núi, gió và mây không hài lòng vì nghĩ rằng núi chính 
là cản lực. Ngược lại núi có thể lo sợ ĐIÓ thối tan hết mây và 
do vậy cảnh vần vũ trên bầu trời khi mây hòa quyện vào núi 
tạo bức tranh nên thơ sẽ không còn nữa, nghĩ thế, núi có thê 
cũng không hài lòng với gió. 

Khi chúng ta khởi tâm niệm nào trước lời phát biểu, dù vô 
tình hay có ý, của người khác thì dòng cảm xúc cũng sẽ xuất 
hiện theo thế tương ứng. Thực tập “4i nói gì thì mình cứ nghe”, 
chúng ta sẽ học được hai nguyên lý vô ngã của nhà Phật. 


- Thứ nhất: Xem dòng cảm xúc, tri giác tâm tư nhận thức 
này không phải là chính mình và mình không bị lệ thuộc vào 
những yếu tố tâm lý vừa nêu. Chúng ta thường đánh đồng 
thân thể vật lý với vóc đáng, tên tuổi, dòng tộc chính là cái 
tôi. Ai đụng đến cái tôi đó thì đòng cảm xúc chúng ta bị biến 
dạng. Phản ứng khổ đau, thích thú theo chiều hướng thuận 
thì kết nối, nghịch thì loại trừ sẽ bắt đầu xuất hiện. Lúc đó 


SỐNG VUI SỐNG KHỎE s L13 


chúng ta phân ranh giới giữa mình và người, mọi trở ngại 
trong cuộc đời cũng phát sinh từ đó. Cho nên thực tập làm 
sao đề tất cả những lời nói không vui của người khác dù họ 
có tình vẫn không ảnh hưởng vì thân thê này vốn không phải 
là tôi. Dòng cảm xúc phản ứng tâm lý đó không phải là tôi 
nên không có chỗ cho nỗi buôn bám víu. Khi thực tập, cấu 
trúc dòng cảm xúc nhận thức của chúng ta trở nên trơn tru, 
không lưu giữ lại gì. 

- Thứ hai: Thực tập không có tác giả tạo ra lời nói có tình, 
dù biết người kia cố tình thật sự. Nếu biết có một tác giả, 
chúng ta sẽ có phản ứng. Phản ứng dù thuận hay nghịch cũng 
khiến mình có mối quan hệ lận đận với người kia. Do đó hãy 
thực tập phản ứng răng người ta không cô tình, mà chỉ là sơ 
ý. Không cân bận tâm và lưu giữ trong lòng nếu lời nói đó 
không có nội dung và giá trị thiết thực. 


_ Như vậy chúng ta đang thực tập quán vô ngã về sự phát 
biêu của tha nhân. Khi thực tập được, chúng ta sẽ bắt đâu trải 
qua ba giai đoạn quán chiêu khác có ý nghĩa. 

NGHE SÂU, HIỂU THẤU, THƯƠNG NHIỀU 


Thông thường chúng ta nghe một cách rất hời hợt, vừa 
nghe lại vừa muốn nói. Cho nên giữa nội dung được nghe 
và động tác nói lẫn lộn với nhau, cuối cùng nghe không trọn 
vẹn mà nói cũng không rành rọt. Hãy để người khác nói rành 
mạch đầu đuôi, sau đó chúng ta mới bắt đầu đối thoại. Sự nói 
và nghe phải được diễn ra trong thê tôn trọng lẫn nhau. Luôn 
đặt mình trong vị thế người nghe để người khác nói. Thực tế 
chúng ta thường rơi vào tình trạng cướp lời làm cho người 
đối diện cụt hứng. Nói và nghe như thế, cả hai bên trở nên 
căng thắng, cho nên nghe sâu là nghe một cách có hiêu, và 
điều quan trọng là cần phải nói với nhau thay vì nói về nhau. 


114 se SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


Giới từ “vớ?” và “vể” dựng ra những bối cảnh hoàn toàn 
khác. Nói về nhau trong trường hợp người đang được nói 
không có mặt. Lúc đó chúng ta trở thành người bình phẩm 
tốt, xấu, đúng sai, thuận nghịch đối với người đó. Còn khi 
nói với nhau là chúng ta đang đối diện trước mặt. 


Nền văn hoá ứng xử Việt Nam vốn thấm nhuần chất Phật 
có câu: 

“Lời nói không mắt tiền mua 
trưa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 

Theo mối quan hệ tối thiêu lịch sự, hãy cô gắng lựa lời 
nghiêm chỉnh, chừng mực đề hai bên giao tiếp đạt mục đích. 
Nếu nghe không có niềm vui thì cũng không hề kéo theo 
bất kỳ một nỗi buồn nào, nhà Phật gọi là ái ngữ. Ái là tình 
thương, khác với sự thương cảm mang tính tội nghiệp. Ái 
ngữ mang chất liệu lòng từ bi, bao gồm hai yếu tố: a) Nhồ lên 
được nỗi đau của người, và b) Mang lại hạnh phúc cho người 
trong từng động tác của sự phát ngôn. 


Khi nghe sâu, chúng ta sẽ thấy rất rõ nghe này là nghe 
của đối thoại trong sự hiểu biết tương kính giữa mình và 
người. Nghe sâu để biết nguyên nhân nào người ta phát biểu, 
nguyên nhân nào người ta trở nên cau có, giận dỗi, nguyên 
nhân nào người kia không có mối quan hệ thân thích hay 
thiện cảm với chúng ta. Cách nghe như vậy rất sâu sắc mà 
thậm chí người lãng tai vẫn có thê nghe sâu, bởi vì động tác 
của lời nói không nhất thiết bằng miệng mà nó còn thể hiện 
qua ánh mắt, nụ cười hay toàn bộ ngôn ngữ của cơ thể. 


Chẳng hạn một người ngồi ngâm nga bài hát, anh vừa hát 
hay lại tròn vành rõ chữ. Niềm vui hớn hở, nụ cười ánh mắt anh 
rực sáng, nhìn vào các biểu hiện của sắc mặt, chúng ta biết anh 
đang rất vui. Hoặc khi chúng ta đưa tay vẫy chào với ánh mắt 


SỐNG VUI SỐNG KHỎE s 15 


trìu mến, điều đó thê hiện sự lưu luyến và truyền thông tin với 
ngôn ngữ rằng chúng tôi xin chào tạm biệt các vị. Thê hiện của 
nói không nhất thiết bằng miệng do đó dù bị ngọng, câm, người 
ta vẫn thê hiện lời nói qua ngôn ngữ của cơ thê. 


Cũng vậy, khi nghe sâu, không nhất thiết phải nghe bằng tai 
mà có thể nghe bằng mắt, bằng nhận thức, bằng sự giao tiếp của 
mình trong thê rất công tâm. Lúc đó chúng ta mới hiểu được 
người khác một cách rõ ràng, bằng không chúng ta dễ phản ú ứng 
mạnh khiến người kia buồn. Nếu rơi vào tình huống nỗi buồn 
giận trỗi dậy sau khi nghe thì nên thực tập câu thơ sau: 


“Một đứa cọc căn thêm đứa nữa 
Thì hai đứa cọc cũng như nhaw`. 


Nhiều người do vô tình hay cố ý không tạo niềm vui cho 
sự nghe của tha nhân qua cơ quan phát ngôn của mình. Do 
vậy thay vì buồn, chúng ta phải biết rằng người đó đang là 
đối tượng cần được chăm sóc vì họ bị nỗi đau không chế. Đã 
hiểu thấu, chúng ta sẽ không còn trách móc hờn dỗi mà thấy 
rõ người này không phải là kẻ thù của chúng ta, không phải 
là kẻ mang đến nỗi sầu đau ray rứt, người này cần sự chăm 
sóc và tháo gỡ gút oan trái. 


Biết nhìn rộng dưới cái nhìn tâm lý học trị liệu của Phật 
giáo, chúng ta sẽ thấy con người không phải là kẻ thù của con 
người. Chính nỗi khổ niềm đau, lòng sân, lòng tham, sự mê 
muội mới là kẻ thù chung mà tất cả những ai muốn đạt được 
chân hạnh phúc cần nỗ lực kết nối tay nhau vượt qua. Hiểu 
như thế là hiểu thấu và kết quả là chúng ta có tâm lý phản 
ứng tích cực, thương nhiều. 


Là người lớn tuôi, chúng ta luôn cân có con có cháu, cân 
có người thân, mái âm hạnh phúc mang lại nụ cười niêm 
vui, nhưng thỉnh thoảng chúng ta phải nghe lời nói bât kính 


116 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


của thế hệ đi sau, lòng cảm thấy mặc cảm, tủi buồn, đau xót. 
Hãy nên hiểu rằng những điều đó không đáng lưu giữ trong 
lòng gây thương tổn trong tâm. Thay vì buồn, hãy thương 
yêu người bất kính và nỗ lực tìm phương pháp giúp người đó 
vượt qua thái độ cộc căn, thiếu lễ độ với chúng ta. 


Thương nhiều giúp cho tình thân được nối kết. Kinh 
Được Sự được xem là bài kinh chỉ dạy về dược chất tâm linh 
trong các mối quan hệ, nhất là tìm kiếm những báu vật trong 
chính bản thân mình. Phần kết thúc bài kệ có câu “Giải kiết, 
giải kiết, giải oan kiết', tức là mở gút, mở gút, mở gút oan. 
Tại sao bài kinh đề nghị chúng ta phải nỗ lực tháo mở tối 
thiểu đến ba lần mà trong nhân gian thường nói “whát hóa 
tam”? Thực ra nếu là một áng văn xuôi thì động tác mở đây 
không phải chỉ ba lần mà có thê lên đến hàng trăm lần. Nói 
chung là nỗ lực mở đến lúc nào gút mắc giữa ta và người 
trong các mối quan hệ được khai thông không còn trở ngại, 
bằng không chúng ta vẫn còn trách nhiệm để làm trọn vẹn 
với người đó. 

Mỗi lời phát ngôn có thê để lại gút mắc tạo nên vạn lý 
trường thành ngăn cách ta và người. Hiểu thương nhiều 
không chỉ là thương người khác, giúp người khác vượt qua 
khó khăn mà còn thương chính bản thân mình nêu ứng dụng 
thành công, bởi vì khi bế tắc diễn Ta bằng gút mắc trong môi 
quan hệ giữa mình và người thì mỗi người trong môi quan hệ 
đó đang bị ghim vào tâm một mũi tên tâm độc. 

Trong kinh đức Phật nói có nhiều cách ứng xử trước tình 
huống bị tên bắn. Có người truy nguyên nhân, động cơ và tác 
giả băn tên trước khi rút nó ra khỏi cơ thể. Nhưng theo đức Phật, 
người khôn ngoan sẽ không cần bận tâm nguyên nhân và tác 
giả mà điều quan trọng hàng đầu trong lúc này là làm thế nào 
để nhồ mũi tên ra một cách an toàn. Đầu mũi tên có hình chữ V 


SỐNG VUI SỐNG KHỎE s l L7 


ngược, nếu rút tên ra thì chữ V ngược này sẽ làm rách thêm từng 
làn da thớ thịt, nỗi đau sẽ thâu đên tận xương tủy. 


Đức Phật dạy đừng nên rút tên bằng cách đó, mà hãy 
dùng tất cả sức mạnh, bản lĩnh để bẻ gãy mũi tên, lúc đó 
chúng ta mới thoát được nỗi khổ niềm đau. Còn sự tìm kiếm 
truy nguyên tác giả và động cơ sẽ làm cho ta chết trước khi 
vết thương được chữa trị. Mỗi gút oan trái trong mối quan 
hệ giữa ta và người cũng như mũi tên tâm thuốc độc. Hãy 
cố găng tháo gỡ nó và muốn như thế thì phải nghe sâu, hiểu 
thấu, thương nhiều. 


“BUỒN CHI MÀ BA BỐN BỮA, ĐỂ TÂM TƯ HÉO SẦU” 


Thỉnh thoảng giận quá người ta có thê hù dọa, chửi bới 
hẳn học, thề cay rủa độc. A1 cũng có phần tự ái của mình, tuy 
nhiên cứ khư khư nắm giữ nỗi buồn bực đồng nghĩa chúng 
ta đang đốt cháy hạnh phúc, chúng ta sẽ không thê thấy được 
giá trị đích thực của những niềm vui và các mối quan hệ tích 
cực đang hiện hữu xung quanh. Do đó nỗi buồn chính là đối 
tượng cần phải được chuyên hóa. 


Giận dai, giận dài ắt sẽ giận dở. Nếu không muốn trở 
thành người giận dở thì đừng giận dai, giận dài. Đừng bận 
tâm đến phát ngôn, cách thức ứng xử của người khác làm cho 
mình không vui, hoặc chúng ta có thê hờn dỗi bận lòng nhưng 
đừng để tâm trạng đó tồn tại quá lâu. Trong kinh đức Phật dạy 
các bậc xuất gia: “Tăng hận bắt quá nhự”. Nghĩa là nêu chưa 
chuyền hóa được dòng cảm xúc buồn đau giận dỗi thì cũng chỉ 
nuôi nó nhiều nhất mười hai giờ. Kéo dài nỗi buồn rất nguy 
hiểm và “#âm # héo sâu” sẽ là hệ lụy nối theo sau. 

“TA CƯỜI TA THỞ THẬT SÂU” 


Hãy thực tập mỗi ngày soi trước gương đề thấy sắc diện 
tươi hay héo của chính mình. Từ đó nồ lực thực tập cười. Với 


118 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


những người đã trải qua thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống 
chó, đối diện với nhân tình thế thái với rất nhiều nỗi đau, 
không như ý, thì việc thực tập nở nụ cười sẽ hơi khó khăn 
trong giai đoạn đầu. Nếp nhăn trên trán, sự chồn chân mỏi 
gối, tất cả mọi nỗ lực không thành tựu, khiến nhiều người 
không thê cười được nữa, muốn cười cũng cười không ra. 
Khi thực tập nở nụ cười đừng sợ xấu hồ. Nụ cười xuất hiện 
g1úp tất cả các noron thần kinh được tươi mát trở lại, quá 
trình trao đồi chất trong cơ thể và máu cũng được tươi nhuận, 
sức sống được dâng trào, hệ thống kháng thể sẽ mạnh hơn. 

Cười phải có nghệ thuật mới có niềm vui. Còn cười 
không nên lời không thê làm cho các noron thần kinh tươi 
mới một cách trọn vẹn. Phải làm sao đề cười thật thoải mái. 
Người nam có thê cười lớn một cách thoải mái, người nữ có 
thê cười tươi vui dịu dàng, thư thái thì dù cô độc giữa cuộc 
đời, dù không có người thân, không có con cháu, không ai 
chăm sóc, bệnh tật, già nua, chúng ta vẫn có chất liệu an 
vui và hạnh phúc. Chất liệu chân hạnh phúc chính là nụ 
cười niềm vui hài lòng chứ không phải nhà cao cửa rộng, 
vật chất tiện nghi đủ đầy. Nhiều nước phương Tây phát 
triển đạt đỉnh cao về kinh tế nhưng cũng bị khủng hoảng 
về mối quan hệ sinh hoạt trong gia đình và xã hội, cho nên 
phần lớn người phương Tây không có nụ cười, không có 
niềm vui. 

Để nụ cười được tươi mãi, chúng ta cần thực tập thêm 
phương pháp nhẹ nhàng thư thái của Phật giáo là thở thật 
sâu. Mỗi hơi thở ra vào thật sâu, chu kỳ trung bình của nó là 
hai mươi giây. Người bận rộn với nhiều sức ép đôi lúc quên 
thở hoặc thở hồn hên khoảng vài giây, vì thế không khí trong 
lành không thể đi vào buồng phổi, thâm thấu làn da thớ thịt 
của mình. Do đó họ rất khô căn. 


SỐNG VUI SỐNG KHỎE s L19 


Hãy kết hợp quán tưởng trong lúc thở sâu. Giá trị và chất 
lượng của hơi thở lệ thuộc hoàn toàn vào trọng lực của sự 
quán tưởng. Thở vào thật sâu chúng ta ý thức rằng toàn thân 
mình đang an lạc; thở ra thật sâu chúng ta ý thức tất cả các 
trược khí của nỗi buồn niềm đau, bệnh tật được tống khứ ra 
ngoài. Chỉ cần tâm niệm hai điều đó thì sự an lành sẽ hòa 
quyện trong cơ thê với hơi thở đi vào, và những điều không 
như ý ra khỏi cơ thê với hơi thở đi ra. Phải hình dung toàn 
thân chúng ta được thơi thới nhẹ nhàng sau đó. Cảm nhận 
và hình dung như vậy thì hơi thở ra vào mới được thoải mái, 
giấc ngủ mới được ngon lành. 


Tâm niệm trong khi thở sâu rằng ta tống khứ chuyện 
buồn phiền, tống khứ những nỗi lo, căng thắng, dẫn vặt và ta 
hít thở thật sâu niềm hạnh phúc, những giâc ngủ ngon không 
mộng mị không có nỗi đau. Những liên tưởng này giúp cây 
nạp vào kho tàng, tâm thức của chúng ta một lệnh điều khiển 
tự động. Bản chất cơ thê sinh học của con người có chức 
năng tự điều chỉnh. Tâm niệm tích cực thì sự mất ngủ sẽ 
được khắc phục phần nào mà không cần phải uống thuốc ngủ 
như một giải pháp tạm thời. 

Máy trợ thở chỉ là phương tiện trợ giúp, nhưng muốn 
sống khỏe mạnh thì phải thở bằng buông. phổi và trái tim 
của mình. Cũng vậy, chúng ta phải sống bằng chính những 
giá trị mình đang có, chứ không phải là những thứ vay 
mượn bên ngoài. 


Ví dụ, hãy thử nghiệm thực tập bằng cách liên tưởng 
nhầm trong đầu rằng mình phải thức dậy lúc bốn giờ sáng 
mai, nhầm tới nhằm lui, nhầm xuôi nhằm ngược trước khi 
đi ngủ cho đến khi nào giấc ngủ diễn ra. Đúng bốn giờ sáng 
hôm sau, dường như có một cái gì đó đánh thức chúng ta. 
Hiện tượng này xảy ra bởi vì tối hôm trước, chúng ta đã nạp 


120 s SỐNG VUI SỐNG KHỎE 


lệnh điều khiển tự động vào thần kinh trung ương. Lệnh điều 
khiển này thay thế cho đồng hồ báo thức. Kết quả và xác xuất 
chuẩn như thế nào lệ thuộc hoàn toàn vào niềm tin và sự tập 
trung cao độ trước khi đi ngủ. 


Tương tự như vậy, chúng ta thực tập hít thở sâu thì nụ 
cười được giữ sẽ rất đều. Còn thở hồn hên chỉ gây cảm giác 
bần thần, khó chịu, nhức mỏi vô cùng. Thở sâu còn giúp sức 
khỏe người bệnh phục hồi ở mức độ nhanh hơn. Đức Phật 
ngủ nghỉ chỉ hai giờ mỗi ngày, ấy thế mà Ngài vẫn sống thọ 
đến tám mươi tuổi bởi vì Ngài thở thật sâu, cộng với nụ cười 
niềm vui an lạc không hề bị tác động chỉ phối trước mọi biến 
cố diễn ra xung quanh. Chúng ta cũng có thê thực tập như 
thế. Vấn đề ở chỗ là chỉ cần để tâm mình tập trung vào hơi 
thở nụ cười thì sẽ thành công. 


“NỖI BUỒN TAN BIẾN THẬT MAU” 


Đây là kết quả của sự thực tập. Hòa thượng Hư Vân là vị 
thiền sư thời cận đại. Sau khi Hòa thượng qua đời, toàn bộ 
cơ thể ngài trở thành nhục thân xá lợi. Đó là dấu chỉ cho thấy 
sự tu tập đúng phương pháp, có kết quả, một minh chứng 
cho đời sống tâm linh. Lúc còn sống, Hòa thượng dẫn dạy rất 
nhiều trong đó có câu liên hệ đến hình ảnh con chuột. Hãy 
bắt chước con chuột khi bị giam nhốt trong cái hòm. Công 
việc duy nhất và cần thiết lúc bấy giờ là nó phải gặm nhấm 
vào điểm duy nhất trong ván hòm. Nếu gặm nhắm hai chỗ trở 
lên, nó sẽ khó có cơ hội thoát ra và sẽ bị chết ngộp. 


Bốn vách hòm tượng trưng cho sinh, lão, bệnh, tử. AI 
sinh ra cũng mang theo phước báu và nghiệp tạo ở đời quá 
khứ, lớn lên ai cũng phải già. Khi già, dĩ nhiên câu trúc sinh học 
trong cơ thể không còn khỏe mạnh như trước. Bệnh xuất hiện. 
Nhiều người chưa già đã bệnh và kết quả của những căn bệnh 


SỐNG VUI SỐNG KHỎE 12] 


nan y dẫn đến cái chết. Nhiều người khác không chết vì bệnh thì 
cũng chết vì thiên tai, chêt do sự bât cân của mình. 


Sinh lão bệnh tử tượng trưng cho từng vách hòm, khiến 
cuộc sống mỏi mệt và trở nên ngắn ngủi. Công việc của 
chúng ta là tập trung cao độ vào một điểm nào đó đề khoét lỗ 
thoát ra ngoài. Trong Phật học gọi là pháp môn. 


Chăng hạn, thực tập nụ cười hơi thở thật sâu, không giữ 
lại nỗi buồn, niềm đau là cách thức chúng ta để tâm mình 
gặm nhắm vào đối tượng nụ Cười, niềm vui, an lạc, lúc đó 
buồn đau bị thay thế một cách có phương pháp và nghệ thuật. 
Cách thay thế này không dẫn đến tình trạng phản ứng phụ. 


Tập trung vào hơi thở nụ cười đề thấy rõ từng giây phút, 
giờ khắc trôi qua, chúng ta hiện hữu trong cuộc đời với hơi 
thở nụ cười là một phép mâu, nhẹ nhàng, thư thái, không cần 
phải mơ tưởng về một cảnh thiên đường nào xa xôi sau khi chết. 
Sống có ý nghĩa trong hiện tại, chúng ta sẽ vượt qua nỗi đau, còn 
chạy trốn nó là phương pháp giảm đau tức thời, nhưng sau đó 
khi gặp lại, nỗi buồn được hâm nóng lần thứ hai. 


Bản lĩnh đối diện với nỗi buồn bằng cách chuyên hóa dòng 
cảm xúc với phản ứng tích cực ngay lúc đó, không nên lưu giữ 
hay trỗn chạy. Mỗi khi cảm thấy tâm không được bình an, chỉ 
cần hướng tâm quán tưởng trước mặt mình đang có đức Phật, 
chúng ta niệm “Nam mô A4 Di Đà Phậr” và dặn lòng không 
chứa chấp nỗi buôn, không để tâm bị găm nhắm với những điều 
không ý ý nghĩa, nỗi buồn lập tức tan biến mà chúng ta không cần 
phải câu nguyện van xin. Đó là sự thay thế, bởi vì trong một 
tích tắc trôi qua tâm chúng ta có thói quen bám víu vào một đối 
tượng để tìm vui thì nỗi buồn khống chế sẽ không còn chỗ ngự 
trị. Liên tưởng đến danh hiệu đức Phật, liên tưởng đến nụ cười, 
hơi thở chúng ta sẽ vơi đi nỗi buôn. 


122 sSỐNG VUI SỐNG KHỎE 


“TANG TÌNH TANG TÍNH TÌNH TANG” 


Phép mầu trong sự thực tập chuyên hóa làm cho chúng 
ta trở nên hân hoan, lạc quan, yêu đời, vĩnh viễn xa rời trạng 
thái chán chường thất vọng. Dẫu biết rằng sức chịu đựng của 
con người trước nghịch cảnh luôn có giới hạn, dồn dập nỗi 
đau quá nhiều dẫn đến bế tắc, căng thăng và tâm lý muốn 
quyên sinh, nhưng quan niệm như thế là sai lầm. Người suy 
nhược thần kinh vì quá đau khổ có thể bị ảo giác khi đứng 
trước đường rầy xe lửa, nhìn thấy phía trước có người thân 
đang vẫy tay chào. Càng đi về phía trước xe lửa, cơ hội sống 
sót càng mong manh. 


Hoặc phía trước là một vực thắm hay một con sông, người 
đau khổ thường bị ảo giác có người thân đang mời gọi tiến về 
phía trước. Tất cả những cảnh huống đó làm tâm chúng ta bị 
bế tắc. Kết quả khi tái sinh, bế tắc này kéo theo bế tắc khác 
khiến chúng ta không còn vững mạnh để chịu đựng nghịch 
cảnh vốn như một thách đồ cần phải vượt qua. 


Theo đạo Phật, chúng ta ¡ phải giải quyết nỗi khô niềm đau 
ngay chỗ nó có mặt, nó xuất hiện chỗ nào thì nỗ lực tháo gỡ 
ngay chỗ đó, không cần xóa bỏ mà chỉ cần chuyền đổi. Ví dụ 
khúc mắc có mặt trong mối quan hệ giữa mình và người thân 
thì nên ngồi lại nói nhỏ nhẹ, nói đoàn kết, có tính xây dựng, 
cảm thông, độ luợng thì mối quan hệ đó mới có thể nói kết lại 
với nhau, làm mới lại đời sống và giá trị hạnh phúc. 

Trong nền văn hóa phương Tây, khi cặp vợ chồng kết hôn 
được mười năm, hai mươi năm, phần lớn là năm mươi năm 
người ta làm lễ tái hôn để hâm nóng hạnh phúc, sau nhiều 
năm tháng có thê đã nguội lạnh. Niềm vui sướng hạnh phúc 
trong cuộc đời có những giá trị chân thật, chúng ta cần lưu 
giữ và hâm nóng, tìm niềm vui hạnh phúc trong chính mình. 


SỐNG VUI SỐNG KHỎE s 123 


Một bài thơ kệ của vị thiền sư Việt Nam có câu rất chí lý: 


“Gia trung hữu bảo hưu tám bích 
Đôi cảnh vô tâm mạc ván thiên”. 


Trong nhà có báu vật thì không đại gì rong ruồi đi tìm 
như một kẻ hành khất rày đây mai đó, bữa đói bữa no, khi 
được khi mắt. Có gia tài chân hạnh phúc nhưng lại tưởng nó 
trên thiên đường, mải mê tìm kiếm cho đến lúc chết đầu thai 
nhiều kiếp cũng chăng thấy đâu. 


Hạnh phúc nằm ngay hơi thở nụ cười, sống ý nghĩa trên 
cuộc đời. Hạnh phúc đó thuộc về cảm xúc chứ không thuộc 
về vật chất, không thuộc về cảnh giới mà thuộc về nhận thức 
và lối sống của chúng ta. Cho nên giàu hay nghèo không 
quan trọng mà quan trọng trong cách sông. Thọ hay yêu 
không quan trọng mà quan trọng sông như thế nào. Dù sống 
ngắn vẫn là sông rất ý nghĩa. 


Thực tập bài hát trên thì phải cố găng làm sao cho bài hát 
này trở thành nghệ thuật sông vui. Ca hát vốn có tác dụng 
vơi đi nỗi buồn, còn ứng dụng nội dung để sống vui, sống 
khỏe. Sống khỏe là một nhu cầu. Mỗi ngày đi tới đi lui vận 
động giúp chúng ta tăng cường sức khỏe. Những người lớn 
tuổi, người bị bệnh tật đau nhức xương khớp, nhu cầu sự đi 
càng phải nhiều hơn người khỏe mạnh. Dĩ nhiên để đi một 
cách có ý nghĩa với nụ cười niềm vui, chúng ta phải vượt qua 
khó khăn trong đau nhức, nhưng nếu không vượt qua đau 
nhức chúng ta sẽ bị đau nhức nhiều hơn. Tuổi thọ theo đó bị 
rút ngắn. Cho nên hãy thực tập đi với nụ cười và hơi thở. Đi 
đứng như thế được gọi là đi kinh hành. 

Thực tập đi kinh hành như hành giả tu tập tại chùa. Hiện 
nay, rất nhiều người giàu ở phương Tây, dù bận rộn nhưng 
mỗi năm đều dành từ mười đến hai mươi ngày tham gia 


12⁄4 sSỐNG VUI SỐNG KHỎE 


những khóa tu tập của Phật giáo đề thực tập đi có ý thức, 
với nụ cười và niềm vui. Chúng ta chỉ cần đi thong dong với 
chánh niệm và tỉnh thức, mỗi ngày từ ba mươi phút đến một 
giờ thì sức khỏe sẽ gia tăng, bệnh tật được rút ngắn, cuộc 
sống tích cực lạc quan, yêu đời hơn. 


Trong kinh đức Phật dạy tất cả những đệ tử của Ngài sau 
khi dùng cơm trưa phải đi kinh hành để hệ thống tiêu hóa 
được lưu thông, cơ bắp khỏe mạnh, tuổi già diễn ra chậm 
hơn. Do đó chúng ta hãy cô gắng thực tập. 


Trường hợp không có khả năng đi lại thì trong lúc ngồi 
xe lăn, hãy nêu quyết tâm đi một cách khỏe mạnh, đi không 
cần người dìu đỡ. Cứ nhằm nhiều lần, tác động tâm lý sẽ khôi 
phục lại chức năng bị bại liệt. Sự quán tưởng đó rất có kết 
quả. Các võ sư Thiếu Lâm có những cú chưởng khiến người 
khác tổn thương nặng, cây bị ngã đồ, đất tung xới lên, gạch 
có thê bị nát... Bởi vì khi thực tập, ban đầu quán tưởng lực 
mình có thê phá vỡ khối đá nặng chỉ một cân, sau đó quán 
tưởng mười cân, một trăm, đến một tấn hoặc hơn. 

Tất cả đều lệ thuộc vào sự tập trung quán tưởng. Như vậy 
nghệ thuật quán tưởng sẽ làm tăng trọng lực cũng như giá trị 
trị liệu của những gì chúng ta đề tâm vào. Thực tập như vậy, 
chúng ta sẽ có một đời sống rất khỏe và rất mạnh. 


xkk 


SÁCH CỦA THẢY NHẬT TỪ 


IL. KINH TỤNG (Phiên dịch và biên tập) 

1. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Tụng Hằng Ngày. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. xxxII + 992. 

2. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Lời Dạy Cuối Cùng 
Của Đức Phật. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. vi + 62. 

3. Thích Nhật Từ biên tập., Nehi Thức Thập Chú. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. vĩ + 30. 

4. Thích Nhật Từ biên tập., Kinh J Lan Báo Hiếu, Thích 
Tuệ Đăng dịch. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. xvI1 + 62. 

5. Thích Nhật Từ biên soạn., Nghỉ Tức Phát Đản. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. x + 48. 

6. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghỉ Thức Sám Hới. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. x + 52. 

7. Thích Nhật Từ soạn dịch., Kinh Phổ Môn. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. vĩ + 32. 

8. Thích Nhật Từ soạn dịch., Kinh Dược Sư. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. vi + 36. 

9, Thích Nhật Từ soạn dịch., Kinh 4 Di Đà. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. vĩ + 34. 

10. Thích Nhật Từ biên tập., Kinh Từ Tâm và Phước Đức. 
Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. vĩ + 42. 

11. Thích Nhật Từ soạn dịch., Kinh Địa Tạng. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2008, tr. vĩ + 154. 








12. Thích Nhật Từ biên soạn., Nghi Thức Lễ Xuất Gia. 
Sài Gòn: NXB Tông Hợp, 2010, tr. vin + 20. 


13. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghỉ Thức Lễ Thành Hôn. 
Sài Gòn: NXB Tông Hợp, 2010, tr. vin + 20. 


14. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghi Thức Quy Y lam Bảo. 
Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. v1 + 28. 


15. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghỉ Thức Tụng Niệm. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. xx + 390. 


16. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghi Thức Phóng Sanh. 
Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. vn + 10. 


17. Thích Nhật Từ soạn dịch., Nghỉ Thức Chúc Tết 
Nguyên Đán. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. x + 24. 


18. Thích Nhật Từ soạn dịch., Neh¡ Thức An Vị Phát. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. vi + 19. 


19. Thích Nhật Từ biên soạn., Neh¡ Thức Hồ Chuông. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. v + 22. 


II. SÁCH ỨNG DỤNG 

1. Thích Nhật Từ., 7»é Giới Cực Lạc. Sài gòn: NXB Văn 
Hóa Sài gòn, 2010, tr. ix + 142. 

2. Thích Nhật Từ., Chế: Đi về Đâu. Sài gòn: NXB Văn 
Hóa Sài gòn, 2010, tr. ix + 126. 

3. Thích Nhật Từ., Cẩm Nang Viết Khảo Luận Luận Văn & 
Luận Án. Sài gòn: NXB TP. Hồ Chí Minh. 2003, tr. xv + 200. 

4. Thích Nhật Từ dịch và chú giải., Tờn Hiểu Kinh Bồn 
Mươi Hai Chương. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. xvi + 499, 

5. Thích Nhật Từ., Phương Trời Thong Dong. Sài gòn: 
NXB Phương Đông. 2010, tr. vi + 87. 








6. Thích Nhật Từ., Chuyển Hoá Cảm Xúc. Sài gòn: NXB 
Thời Đại. 2010, tr. vị + 112. 

7. Thích Nhật Từ., Hiểu Thương và Tu) Hỷ. Sài gòn: 
NXB Thời Đại, 2010, tr. vi + 174. 

§. Thích Nhật Từ., Khủng Hoảng Tài Chánh Toàn Câu 
qua Cái Nhìn Phật Giáo. Sài gòn: NXB Hải Phòng, 2009, 
tr. vĩ + 152. 

9. Thích Nhật Từ., Không Có Kẻ Thù. Sài Gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vị + 121. 

10. Thích Nhật Từ., Chuyển Hóa Sán Hận. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 180. 

11. Thích Nhật Từ., Đối Diện Cái Chết. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vi + 169. 

12. Thích Nhật Từ., Quay Đầu Là Bờ. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 202. 

13. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Giữa Đời Thưởng. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194. 


14. Thích Nhật Từ., Con Đường 4n V„ï. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 168. 


15. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Trong Tâm Tay. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 149. 

16. Thích Nhật Từ., Đồi Dép Triết Lý Về Hạnh Phúc Hôn 
Nhân. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vin + 178. 

17. Thích Nhật Từ., Phát Giáo và Thời Đại. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2011, tr. xi + 171. 

18. Thích Nhật Từ., #ạnh Phúc Tuổi Già. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2011, tr. vi + 130. 


19. Thích Nhật Từ., Sống Ww¡ Sống Khỏe. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2012, tr. vi + 124. 


20. Thích Nhật Từ., 70 Điều Tâm Niệm. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. 1x + 128. 


21. Thích Nhật Từ., 74 Điểu Phật Dạy. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. ix + 117. 


22. Thích Nhật Từ., Con Đường Chuyển Hóa. Sài Gòn: 
NXB Hông Đức, 2012, tr. xi1 + 208. 


23. Thích Nhật Từ., Tám Điễu Giác Ngộ. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. viii + 198. 


II. SÁCH SẼ IN 
- Kinh Phật cho người tại g1a. 





- Kinh Phật cho người xuất gia. 


